Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 


SỐ TAY 
DÀNH CHO PHÓNG VIÊN TRẺ 
VIẾT VỀ MỖI TRƯỜNG 


BÊ NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


@© Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 2014 
Việc sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ nội dung ấn phẩm cần ghi nhận bản 
quyền PanNature. 


Ảnh bìa 1: Dương Văn Thọ/PanNature 
Ảnh bìa 4: Hoàng Văn Chiên/PanNature 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 


SỐ TAY 
DÀNH CHO PHÓNG VIÊN TRẺ 
VIẾT VỀ MÔI TRƯỜNG 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


Thẻ. 7 a5 {Ố ốổ cố sổ .... ÌV 
Phần 1: Chỉ dẫn môi trường..................................... 22..:21:2::71.1.1.- 1 
1; Vài TẾ EDHĐ RTHsscssáskesastlasodOboxkbdesoseDiiicetosktG1/0xane Fj 
2. Những vấn đề môi trường trọng tâm.........................................s- + 
3. Bộ máy quản lý nhà nước về môi trường..................................... 22 
4. Hệ thống chính sách và luật pháp về môi trường.................... 24 
Phần 2: Báo chí môi trường..........................................--222.22t.ztrrrrre 29 
1. Búc tranh báo chỉ mỗi tHỜ TP scsiiiieiiiidniiddarskiei 30 
„3U fÌICTIH HD FT oxi ksbnou40sigxaodsdlebsolussesadbietiesoib S 
3. Một số lưu ý khi viết về môi trường..........................................-..-- 38 
ÉP. MT WEDTTĐ ĐT: staotinninaitiodRtuecdsittelltittisis0aubginadtidsgasaarale 44 
Phần 3: Xu hướng báo chí hiện đại.........................................2....:2 47 
1; PHÍIE VIEHI. (1N TRE THÍ ca ekksaososagltnybititaeosnbtdinsodlaoiadskixose 48 
2. Một số xu hướng báo chí hiện đại ............................................--2s-2 52 
PHốNH 3: Kết TổI su seee 2innieisinneilioiniaookboieiiengelbnasatgiltessnlt 65 
Tài liệu tham khảo.....................................--22222222E227212111177.....1111...... Ea. 88 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


LỜI TỰA 


Bạn thân mến! 


Bạn đang cầm trên tay một cuốn cẩm nang nhỏ mà chúng tôi, 
những người biên tập, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn ở thời điểm 
chập chững viết về môi trường. 


Viết về môi trường không khó, nếu khó chăng thì đó là bạn phải 
có sự say mê thích thú. Với đam mê được cầm bút và sự hứng 
thú hay trăn trở về một vấn đề môi trường nào đó, bạn sẽ viết 
được và dần dần sẽ viết hay. 


Môi trường ở xung quanh bạn và xung quanh những độc giả của 
bạn, vì vậy đề tài về môi trường luôn luôn có sẵn và là nguồn 
khai thác vô tận. Internet và công nghệ hiện đại cũng đã sẵn 
sàng ở bên cạnh để giúp bạn có thông tin nhanh hơn, sâu hơn và 
thể hiện bài viết sinh động, hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, chọn một 
điểm xuất phát phù hợp và một cách làm hiệu quả là việc mà 
không ai khác, ngoài bạn, có thể quyết định. 


Ảnh: Nguyễn Việt Dũng - Trần Thanh Thủy/PanNature 


viên trẻ viết về môi trường 


% ¬. 


Nhóm biên tập không đặt kỳ vọng rằng chỉ với cuốn sổ tay này 
bạn sẽ trở thành một phóng viên giỏi về môi trường, bởi chúng 
tôi cho rằng muốn viết tốt về môi trường, trước hết bạn phải là 
một phóng viên cừ khôi, dám lăn xả vào cuộc sống để tìm chất 
liệu cho bài viết và không ngừng rèn giũa ngòi bút. Tuy nhiên, 
những thông tin trong cuốn sổ tay có thể giúp bạn hệ thống lại 
một số khái niệm cơ bản về môi trường, đồng thời, cung cấp 
những đường dẫn cần thiết phục vụ quá trình tác nghiệp hay 
đơn giản là khơi gợi chút cảm hứng hoặc ý tưởng khi bạn đặt 
bút viết về môi trường. 


Chúc bạn thành công! 


„ " Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature 
"1 
s 


Nì 


Trung tâm Con mu và Thiên nhiên 


Ýý Ô ƯA 7 -- si -...xy CA. an 


“ Ỷ Ề — X. *®% 7iufn:—. dải ` 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Ä/gf/” -E. .⁄ 175% Năyjg) 


CHỈ DẪN 
MỐI TRƯỜNG 


nh: Höằng Vẫn Chiên/PanNaUUre 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


"X Ẵ 
Xu X N 
Ä %&. ks 


Vài nét tổng quan 


Với cú nhấp chuột chưa đầy một phần ba giây thông qua hệ 
thống tìm kiếm Google, bạn thu nhận tới gần 20 triệu kết quả 
cho từ khóa “môi trường”. Điều này cho thấy sức nóng của vấn 
đề môi trường đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. 
Môi trường không còn là câu chuyện xa xôi như mấy chục năm 
về trước mà trở thành “chuyện thường ngày”, xảy ra tại khắp 
các địa phương, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống, thậm chí 
từng bữa cơm mỗi gia đình. 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Ở Việt Nam, vấn đề môi trường bắt đầu được chú ý kể từ sau 
khi mở cửa nền kinh tế, đặc biệt là giai đoạn đầu những năm 
1990, khi hàng loạt các khu công nghiệp lần lượt được ra đời. 
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy nhanh trong 
những năm sau đó cũng đã làm nảy sinh thêm nhiều thách thức 
môi trường mới trong khi những vấn đề môi trường vốn có 
ngày càng trở nên gay gắt, gia tăng về quy mô. Điều này kéo 
theo hệ lụy là sự xuất hiện của hàng loạt vấn đề xã hội, an ninh 
căng thẳng và phức tạp. 


Để quản lý và bảo vệ môi trường, Việt Nam đã xây dựng hệ thống 
chính sách pháp luật tương đối đầy đủ cùng bộ máy quản lý nhà 
nước quy củ, ổn định. Chính phủ và các bộ ngành cũng đã tham 
gia ký kết nhiều công ước quốc tế và các văn kiện hợp tác về 
môi trường. Mặc dù vậy, thực tế cho thấy những nỗ lực này chưa 
thể giải quyết được triệt để những thách thức về môi trường 
nếu thiếu vắng sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội. 
Trong đó, báo chí môi trường đóng một vai trò không thể thiếu. 


Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Những vấn đề môi trường 
trọng tâm 


Ô nhiễm môi trường 


Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 định nghĩa ô nhiễm môi 
trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không 
phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi 
trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật. 


Đó là vấn đề kỹ thuật, còn trên thực tế bạn sẽ thấy ô nhiễm là 
câu chuyện có thể gặp ở bất cứ đâu, một làng nghề, một khu 
công nghiệp, một nhà máy sản xuất hóa chất, một dòng sông 
hay một góc phố. Đề tài ô nhiễm luôn hiện hữu, và cũng là một 
trong những đề tài phổ biến nhất khi viết về môi trường. Có ba 
loại ô nhiễm môi trường cơ bản: ô nhiễm nước, ô nhiễm đất và 
ô nhiễm không khí. 


@ Ô nhiễm nước xảy ra phổ biến và nghiêm trọng ở nhiều nơi 
trên cả nước, cả ở thành thị và nông thôn, nội địa và vùng ven 
biển. Các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là do hoạt động sản xuất 
công nghiệp, hoạt động sản xuất nông nghiệp (phân bón, thuốc 
trừ sâu), nguồn nước thải sinh hoạt... Đối với những vùng kênh 
rạch chằng chịt như Đồng bằng sông Cửu Long, các vịnh, vùng 
đầm phá ven biển - nơi giao thông thủy là hình thức đi lại phổ 
biến thì tàu bè cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm 
nước. 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Nội dung ngăn ngừa và kiểm 


soát ô nhiễm nước hiện có Câu chuyện Công ty Vedan 
trong Luật Bảo vệ môi trường “đầu độc” sông Thị Vải suốt 
(2014), Luật Tài nguyên nước 14 năm bằng hàng chục 
(2012) cùng nhiều văn bản triệu mét khối nước thải, 
dưới luật khác. Tuy nhiên, gây thiệt hại nặng nề cho 
việc triển khai trên thực tế nông dân ba địa phương 
gặp nhiều khó khăn do có Đồng Nai, TP. HCM và Bà Rịa 
sự chồng chéo về chức năng - Vũng Tàu là minh chứng 
quản lý tài nguyên nước giữa điển hình cho tình trạng vi 
các bộ ngành. |71/1/1//8/1101Ñ5A149/1/112/1)7(01/) 


đến ô nhiễm nước. 


Khi viết về đề tài này, bạn 
cần lưu ý đến đặc tính của ô 
nhiễm nước, đó là tốc độ lan 
truyền ô nhiễm rất nhanh và có thể ảnh hưởng trên phạm vi 
rộng. Trong đó, ảnh hưởng của ô nhiễm nước đối với cộng đồng 
cần được đặc biệt lưu ý. Đánh giá của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn cho thấy, trung bình mỗi năm, Việt Nam 
có khoảng 9.000 người tử vong vì nguồn nước và điều kiện vệ 
sinh kém. 


Ống xả thải tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh (Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature) 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Thêm điểm đáng lưu ý khi viết về đề tài ô nhiễm nước, đặc biệt 
là hành vi xả thải trái phép của một doanh nghiệp nào đó, các 
bạn cần lưu ý đến cả yếu tố thời tiết bên cạnh việc theo dõi chỉ 
tiết thời điểm xả thải bởi ghi nhận vào ngày nắng sẽ khác ngày 
mưa, mùa mưa không giống với mùa khô... 


€@ Ô nhiễm đất xuất phát 
từ nhiều nguyên nhân, 
trong đó có thể kể đến một 
số nguồn chính như: sử 
dụng không hợp lý phân 
hóa học và thuốc bảo vệ 
thực vật trong nông nghiệp; 
do các chất ô nhiễm từ hoạt 
động công nghiệp và dân 
sinh; chôn lấp hệ thống các 
kho thuốc trừ sâu quá hạn; 
nhiễm các chất độc hóa học 
còn tồn lưu, trong đó có 
chất điôxin... 


= _k1— 


Phi chứa hóa chất tại Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái 


(Ảnh: Hoàng Phượng/PanNature) 


Tháng 8/2013, dư luận bàng 
hoàng trước thông tin Công 
ty Cổ phần Nicotex Thanh 
Thái (Thanh Hóa) bị tố chôn 
hóa chất độc hại ngay trong 
khuôn viên nhà máy. Thay vì 
xử lý chất thải theo đúng quy 
trình, đơn vị này đã chôn trái 
phép hùng chục nghìn tấn 
thuốc trừ sâu và các hóa chất 
độc hại tại nhiều điểm thuộc 
khu vực xưởng sản xuất, gây 


ô nhiễm nặng môi trường 
đất, nước, không khí và ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến đời 
sống hàng nghìn người dân 


[?{1187)/11414/172 


Về lý thuyết, ô nhiễm đất có thể 
dễ bề khoanh vùng để xử lý, song 
trên thực tế việc khắc phục diễn 
ra vô cùng gian nan và tốn kém, 
chưa kể ô nhiễm đất có thể gia 
tăng do tích lũy theo thời gian 
và cũng là một nguồn quan trọng 
của ô nhiễm nguồn nước mặt và 
nước ngầm. 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


€3Ô nhiễm không khí xảy 


ra phổ biến tại các đô thị Luật Bảo vệ Môi trường năm 
lớn, khu công nghiệp và làng 2014 dành riêng Chương VI 
nghề. Nguồn gây ô nhiễm chủ để quy định về vấn đề bảo 
yếu là do hoạt động đốt các vệ môi trường đất, nước, 
nhiên liệu hóa thạch trong các không khí. Trong đó, vấn đề 
cơ sở sản xuất và hoạt động kiểm soát ô nhiễm đất và 


phát thải từ các phương tiện kiểm soát ô nhiễm không 
giao thông. Hà Nội và Thành khí sẽ được quy định chỉ tiết 
phố Hồ Chí Minh - hai đô thị bằng các văn bản hướng 
lớn nhất cả nước - hiện đang dẫn dưới Luật. 

dẫn đầu về tình trạng ô nhiễm 
không khí. 


Bên cạnh các nguồn gây ô nhiễm nêu trên, việc một bộ phận dân 
cư sử dụng bếp than tổ ong trong quá trình đữñ Tiấu cũng gây ô 
nhiễm không khí cục bộ. Nguồn ô nhiễ ÿ mang tính nhỏ 
lẻ, song cần được lưu tâm vì có#f 


3Ø de dọa trực tiếp sức 
khỏe, thậm chí, tính mạng ngưẻ n, nhất là vào mùa đông khi 
nhu cầu sưởi ấm tăng cao. 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
„J}—_—”. An TC ME ”ỶÝ.= 


Các chuyên gia cho biết việc 
xử lý vi phạm ô nhiễm không 
khí hiện nay còn bế tắc do 
thiếu các quy định đặc thù 
về quản lý và kiểm soát chất 
lượng không khít. Ngoài ra, 
còn có những chồng chéo 
trong chức năng quản lý nhà 
nước về vấn đề này. Hiện Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 
là cơ quan chịu trách nhiệm 
quản lý nhà nước nói chung 
về môi trường, trong đó có 
môi trường không khí. Tuy 
nhiên, chức năng kiểm soát 
ô nhiễm không khí đô thị do 
Bộ Giao thông Vận tải đảm 
nhiệm. 


Thêm điểm đáng lưu ý là ô 
nhiễm không khí trực tiếp 
“góp phần” vào vấn đề ô nhiễm 
môi trường ở quy mô lớn hơn, 
đó là ô nhiễm khí quyển và 
Biến đổi khí hậu toàn cầu. 


Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature 


@ Vấn đề ô nhiễm khác: Bên cạnh ba vấn đề ô nhiễm cơ bản 
nêu trên, có nhiều dạng ô nhiễm khác cũng ảnh hưởng không 
nhỏ đến môi trường và sức khỏe con người như: ô nhiễm phóng 
xạ (liên quan đến các chất phóng xạ, điện hạt nhân...), ô nhiễm 
tiếng ồn (do xe cộ, cơ sở công nghiệp, máy bay...), ô nhiễm sóng 
(do các loại sóng điện thoại, truyền hình...), ô nhiễm ánh sáng... 


1. Theo Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2013, chương V, tr106 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Mách nhỏ phóng viên: 


Để đưa những câu chuyện liên quan đến ô nhiễm môi 
trường một cách thuyết phục, bạn cần hiểu được những 
kiến thức cơ bản về ô nhiễm và tác hại của chúng đối với 
sức khỏe con người và hệ sinh thái. 


Nếu phản ánh vi phạm của cơ sở sản xuất, bạn cần nắm 
rõ họ kinh doanh những lĩnh vực nào vì thông thường mỗi 
lĩnh vực sẽ sử dụng những loại hóa chất và có chất thải đầu 
ra đặc trưng. Phóng viên cần đầu tư thời gian và tích lũy 
chứng cứ. 


Bên cạnh đó, nên lưu ý mối quan hệ qua lại giữa các loại 
hình ô nhiễm, vấn đề ô nhiễm nước theo lưu vực, ô nhiễm 
xuyên biên giới. 


Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Suy giảm đa dạng sinh học và các nguồn 


tài nguyên 


Việt Nam được đánh giá là một trong số các quốc gia có tính 
đa dạng sinh học cao và có nguồn tài nguyên đa dạng. Vốn quý 
này lẽ ra phải là nguồn chủ đề dồi dào để báo chí khai thác một 
cách tích cực. Song lâu nay, cả phóng viên lẫn độc giả đều có rất 
ít thông tin về đa dạng 
sinh học và giới tự nhiên. 
Trong khi đó, dưới sức 
ép của tăng trưởng kinh 
kế cũng như quá trình 
công nghiệp hóa, đô thị 
hóa, đa dạng sinh học 
và các nguồn tài nguyên 
nói chung đang bị xâm 
hại nghiêm trọng và suy 
giảm ở mức báo động. 


Ảnh: PanNature 


Những thông tin “biết nói”: 


m Trong giai đoạn 1990-2009, diện tích rừng của Việt Nam 
tăng lên nhưng chất lượng rừng ngày càng suy giảm. 


m Diện tích rừng ngập mặn cả nước tại thời điểm năm 2007 
giảm hơn 50% so với năm 1943. 

m Ở Việt Nam, số loài bị đe dọa toàn cầu không chỉ tăng về 
số lượng mà còn tăng về mức độ đe dọa. Về động vật, tính 
đến năm 2007 đã có 9 loài được xem là tuyệt chủng và tuyệt 
chủng ngoài tự nhiên, dù trước đó chúng được xếp hạng 
nguy cấp trong trong Sách Đỏ Việt Nam 1992-1996. Về thực 
vật, loài lan hài Việt Nam đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên, 
điều mà trước đây chưa từng có... 


(Trích Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2010) 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


@ Xuất phát từ bài toán đánh đổi: Tăng trưởng kinh tế nhanh, 
nóng thường không song hành với phát triển bền vững. Điều 
này cũng có nghĩa rất khó để bảo tồn đa dạng sinh học và khai 
thác hợp lý tài nguyên nếu các dự án đầu tư được triển khai 
thiếu sự kiểm soát. Thực tế đã cho thấy nhiều bài học từ câu 
chuyện đánh đổi này. 


Thủy điện và khoáng sản nằm trong nhóm các dự án gây nhiều 
tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học bởi thường diễn ra ở 
gần hoặc trong các khu vực rừng tự nhiên - nơi thường được 
khoanh vùng để bảo vệ vì mục đích phòng hộ hoặc bảo tồn đa 
dạng sinh học. Riêng về thủy điện, kết quả rà soát của Bộ Công 
Thương cho thấy, trong giai đoạn 2006-2012, trên 50.000 ha 
rừng các loại đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng để phát triển 
thủy điện. Nghiên cứu “Phát triển thủy điện và hệ thống rừng 
đặc dụng Việt Nam” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
thực hiện trong năm 2009 -2010 cũng cho hay, tính trung bình 
mỗi vườn quốc gia, khu bảo tồn ở nước ta phải “cõng” khoảng 
2,5 dự án thủy điện, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền Trung 
và Tây Nguyên. 


Dự án thủy điện được xây dựng tại Tây Nguyên (Ảnh: Đỗ Hải Linh/PanNature) 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Bên cạnh hai nhóm dự án tiêu biểu nêu trên, nhiều loại hình sản 
xuất kinh doanh và dịch vụ khác cũng ẩn chứa những tác động 
không nhỏ đến tài nguyên đa dạng sinh học, chẳng hạn các dự 
án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, phát triển sân golf, nuôi trồng 
thủy sản trong rừng ngập mặn... 


Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến việc triển khai các 
dự án tác động tiêu cực tới đa dạng sinh học cũng như các nguồn 
tài nguyên là do tình trạng cấp phép tràn lan và thiếu sự giám 
sát diễn ra trong thời gian dài tại các địa phương. Riêng trong 
lĩnh vực khoáng sản, thống kê của Tổng cục Địa chất Khoáng 
sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong vòng 30 
năm, đơn vị này cấp khoảng 400 giấy phép hoạt động khoáng 
sản. Trong khi đó, chỉ trong vòng 2 năm sau khi phân quyền cho 
địa phương, các tỉnh đã cấp tới 4.300 giấy phép. 


Quản lý nhà nước và các văn bản chính sách có xu hướng kiểm 
soát ngày càng chặt chẽ các dự án có khả năng gây tác động tiêu 
cực đến đa dạng sinh học và tài nguyên. Không ít dự án đã bị 
loại bỏ sau quá trình rà soát. Mặc dù vậy, vi phạm vẫn tiếp diễn 
ra tại nhiều nơi khiến dư luận không khỏi đặt ra những câu hỏi 
về công tác thực thi pháp luật, quản lý nhà nước và hệ thống 
quản trị tài nguyên hiện nay. 


@ Đến vấn đề an ninh tài nguyên: Trong những năm gần đây, 
an ninh tài nguyên dần trở thành một mối quan tâm đặc biệt 
bên cạnh các chủ đề thường trực như: an ninh con người, an 
ninh lương thực, an ninh năng lượng. Tại Nghị quyết số 24/NQ- 
TW ngày 03/6/2013, Ban chấp hành Trung ương khóa XI cũng 
đã nêu rõ tầm quan trọng của tài nguyên quốc gia và yêu cầu 
cần phải đảm bảo an ninh tài nguyên. 

Đảm bảo an ninh tài nguyên là đảm bảo nguồn vốn tự nhiên 


đặc biệt quan trọng của quốc gia. Do đó, bên cạnh những giải 
pháp mang tính thực tiễn, nhiều chuyên gia cho rằng, cần bắt 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Khai thác vàng tại Bắc Kạn (Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature) 


đầu ngay từ việc thay đổi nhận thức chung của xã hội về nguồn 
vốn tự nhiên thực sự mà chúng ta đang có. Trên thực tế, nhiều 
loại tài nguyên của nước ta không thực sự giàu như vẫn tưởng. 
Chẳng hạn, với tài nguyên khoáng sản, cần xác định lại rằng Việt 
Nam chỉ đa dạng về khoáng sản (có nhiều loại khác nhau) chứ 
không đồi dào (nhiều về trữ lượng). 


Tương tự, tài nguyên nước mặt cũng không dồi dào, thậm chí 
phần lưu vực sông nằm ngoài diện tích lãnh thổ chiếm đến 
72%. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ tác động nào từ phía 
thượng nguồn, đặc biệt là các hoạt động ngăn dòng xây đập 
thủy điện hoặc chuyển nước khỏi dòng chính đều có thể ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp nước và bồi đắp phù 
sa cho phía hạ nguồn, đặc biệt là hai khu vực châu thổ sông 
Hồng và sông Cửu Long - nơi tập trung đông dân cư và là những 
vùng sản xuất nông nghiệp chủ đạo. 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Trong quá trình tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy quản lý bền 
vững tài nguyên ở nước ta những năm gần đây, việc áp dụng 
thí điểm hoặc mở rộng các sáng kiến quốc tế vào trong nước là 
một hướng gợi mở. Có thể kể đến một số sáng kiến đã triển khai 
trong thời gian qua như: Bồi hoàn đa dạng sinh học (BBOP); 
Giảm thiểu phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD); Chi 
trả dịch vụ môi trường rừng (PFES)... Các sáng kiến này có điểm 
chung là đều áp dụng một phần hoặc toàn bộ các nguyên tắc 
quản trị tốt vào trong lĩnh vực tài nguyên và đa dạng sinh học. 


Tám nguyên tắc quản trị tốt (Nguồn: IED, 2001) 


® Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Biến đổi khí hậu gia tăng 


Biến đổi khí hậu, mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và nước 
biển dâng là thách thức lớn nhất của toàn nhân loại trong Thế 
kỷ 21. Vấn đề môi trường toàn cầu này có tác động xuyên suốt 
tới mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ tài nguyên nước, đa dạng sinh 
học, nông nghiệp, du lịch... đến sức khỏe con người. Theo đánh 
giá của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khoa học quốc tế, Việt Nam 
là một trong số ít quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến 
đổi khí hậu. 


Đồng bằng Sông Cửu Long là khu vực chịu nhiều tác động bởi biến đổi khí hậu 
(Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature) 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Biến đổi khí hậu được các nhà khoa học trong nước nghiên cứu 
từ những năm 1990 nhưng mãi tới sau năm 2000, và đặc biệt từ 
khoảng sau 2007 mới thu hút sự chú ý của xã hội. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy khí hậu nước ta đã có những dấu hiệu biến đổi rõ 
rệt. Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình đã tăng 0,5°C - 
0,7°C. Các dạng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán, nắng 
nóng... đang gia tăng và ngày càng trở nên khó dự báo. 


Nói tới biến đổi khí hậu, các tài liệu thường đề cập tới hai hiện 
tượng dễ nhận biết: biến đổi từ từ (nhiệt độ tăng, nước biển 
dâng) và biến đổi gia tăng các hiện tượng cực đoan (hạn hán, lũ 
lụt, lốc xoáy...). Để thích ứng với biến đổi từ từ, các nhà quản lý 
xây dựng chiến lược dài hạn, trong đó nội dung biến đổi khí hậu 
được lồng ghép vào toàn bộ các quy hoạch phát triển của xã hội. 
Trong khi đó, giải pháp thích ứng với biến đổi cực đoan tập trung 
vào việc phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, nâng cao khả năng dự 
báo và tăng sức chống chịu của cộng đồng. 


Việt Nam là thành viên của Công ước khung của Liên Hiệp Quốc 
về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Cho đến nay, nước ta đã xây dựng 
các tài liệu quan trọng và mang tính định hướng liên quan đến 
chủ đề này như: Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến 
đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Kịch bản 
biến đổi khí hậu, Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai 
đoạn 2011-2020, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến 
lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 


Nội dung biến đổi khí hậu cũng đã được lồng ghép trong rất 
nhiều chương trình, kế hoạch, dự án, mục tiêu của các bộ ngành, 
địa phương. Mặc dù vậy, việc triển khai trên thực tế đôi khi còn 
mang tính phong trào nên hiệu quả chưa thực sự cao. 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Mách nhỏ phóng viên: 


m Biến đổi khí hậu là đề tài rộng và gợi mở nhiều ý tưởng, tuy 
nhiên bạn nên chọn những khía cạnh cụ thể để phản ánh. 


m Độc giả sẽ quan tâm hơn nếu bài viết của bạn cho thấy các 
hiện tượng của biến đổi khí hậu tác động đến họ ra sao. 


m “Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu” là đề tài luôn cần 
thiết. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể khai thác giải 
pháp từ chính cộng đồng vì họ có nhiều vốn kinh nghiệm 
thích nghi với tự nhiên. 


m Gắn với biến đổi khí hậu là chủ đề tăng trưởng xanh (kinh 
tế xanh) còn khá mới mẻ. 


m Đồng bằng sông Hồng, các vùng duyên hải, và đặc biệt là 
đồng bằng sông Cửu Long là những nơi chịu ảnh hưởng 
nặng nề bởi biến đổi khí hậu, cụ thể là vấn đề nước biển 
dâng. Mặc dù vậy, tác động của biến đổi khí hậu có ở mặt ở 
khắp mọi vùng miền, mọi lĩnh vực của cuộc sống. 


Mưu sinh trên sông nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long (Ảnh: PanNature) 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Vấn đề tài nguyên và môi trường 


xuyên biên giới 


Bên cạnh biến đổi khí hậu là thách thức mang tính toàn cầu, 
các vấn đề tài nguyên và môi trường xuyên biên giới cũng ngày 
càng được các quốc gia quan tâm. Một số vấn đề tài nguyên và 
môi trường xuyên biên giới nổi bật hiện nay, bao gồm: 

Khói mù và ô nhiễm 

Quản lý, sử dụng nguồn nước 


Quản lý tài nguyên biển 


ẠA  „ớóM 


Vận chuyển, buôn bán trái phép tài nguyên (động vật hoang 
dã, gỗ, khoáng sản...) 

5. Vận chuyển, buôn bán các chất thải độc hại nguy hiểm (hóa 
chất công nghiệp, rác thải điện tử...) 


6. Bảo tồn đa dạng sinh học 


Bên cạnh đó, còn có một số vấn đề khác như: mưa axit, phóng 
xạ hạt nhân... 


Các đàm phán và giải pháp để xử lý vấn đề môi trường xuyên 
biên giới thường dựa trên nguyên tắc chia sẻ lợi ích công bằng 
và sự hợp tác giữa các quốc gia. Mặc dù vậy, trong một số trường 
hợp, điều này khó thực hiện do vướng phải xung đột về lợi ích. 


Câu chuyện xuyên biên giới đặt ra yêu cầu cần thúc đẩy hợp 
tác giữa các quốc gia trong khu vực cũng như phạm vi quốc tế 
nhằm góp phần giải quyết các vướng mắc, bất đồng về vấn đề 
tài nguyên và môi trường. Trong câu chuyện này, Việt Nam đã 
khá tích cực tham gia các công ước, hiệp định, sáng kiến... khu 
vực và quốc tế liên quan. Hiện có khoảng 300 công ước quốc tế 
về bảo vệ môi trường, trong đó Việt Nam đã tham gia trên 20 
công ước. Đặc biệt, Việt Nam đang tiếp tục nghiên cứu, xem xét 
việc tham gia Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp 
khai thác (EITI) nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và 
trách nhiệm giải trình trong ngành này. 


Song song với việc tham gia các công ước, hiệp ước, sáng kiến..., 
Việt Nam cũng tăng cường hợp tác với các đối tác quan trọng 
bao gồm các quốc gia phát triển, các định chế tài chính lớn trên 
thế giới cùng các tổ chức phi chính phủ chuyên về môi trường. 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Tuy nhiên, phạm vi hợp tác chưa thực sâu rộng và hiệu quả đạt 
được chưa cao. Thêm nữa, việc thực thi các chương trình, dự án 
cũng như việc áp dụng các sáng kiến quốc tế về môi trường còn 
gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm quản trị và do nhận 
thức, năng lực hạn chế, chưa đồng đều. 


Viết về các vấn đề môi trường xuyên biên giới là một thách 
thức đối với đa số phóng viên. Khó khăn không chỉ ở việc 
tiếp cận và khai thác nguồn tin mà điều quan trọng là bạn 
cần nhận được sự ủng hộ từ phía ban biên tập, bởi vấn đề 
môi trường xuyên biên giới liên quan đến lợi ích các quốc 
gia nên đôi khi trở thành vấn đề “nhạy cảm”, “khó đụng vào”. 
Tuy nhiên, để thành công với mảng đề tài này, điều bạn cần 
chuẩn bị trước tiên, đó là một vốn tiếng Anh tốt và luôn 
luôn chủ động. 


Một số công ước, hiệp định, sáng kiến quan trọng về tài 
nguyên, môi trường mà Việt Nam đã tham gia: 


Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc 
(UNFCCC) 


Công ước về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã 
nguy cấp (CITES) 

Công ước Basel về kiểm soát việc vận chuyển qua biên 
giới chất thải độc hại và việc loại bỏ chúng 

Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững 
Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của thế giới 
Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng 
quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước 
(RAMSAR) 


Công ước về hỗ trợ trong trường hợp có sự cố hạt nhân 
hay phóng xạ khẩn cấp (IAEA) 

Công ước Vienna về bảo vệ tầng ôzôn 

Công ước về chống sa mạc hóa của Liên Hiệp Quốc 
(UNCCD) 

Công ước về đa dạng sinh học (CBD) 

Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 


Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia 
cho các mục đích phi giao thông thủy 

Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng 
ôzôn 

Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học 


Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê 
Kông 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Bộ máy quản lý nhà nước 
về môi trường 


Ở nước ta, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính 
phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các vấn đề môi 
trường nói chung. Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập năm 
2002 trên cơ sở hợp nhất một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. 


Trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có 18 đơn vị hành 
chính, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 
5 đơn vị sự nghiệp. Trong đó, Tổng cục Môi trường là cơ quan 
tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực 
thi pháp luật về môi trường trong phạm vi cả nước, đồng thời 
quản lý, thực hiện các dịch vụ công về môi trường. 


Theo hệ thống ngành dọc, dưới Bộ Tài nguyên và Môi trường 
có các Sở Tài nguyên và Môi trường (cấp tỉnh). Đây là cơ quan 
chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài 
nguyên và môi trường, nhưng đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm 
tra, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Trong Sở Tài nguyên và Môi trường có Chỉ cục Bảo vệ Môi 
trường, là đơn vị giúp giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về môi trường trong phạm vi toàn tỉnh. 


Dưới Sở Tài nguyên và Môi trường có Phòng Tài nguyên và 
Môi trường (cấp huyện) và cán bộ địa chính kiêm quản lý môi 


trường hoặc chuyên trách về môi trường (cấp xã). 


Bên cạnh Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều Bộ, ngành khác 
cũng có cơ quan chuyên trách việc quản lý nhà nước về môi 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


trường trong lĩnh vực chuyên môn. Thậm chí, nhiều Tập đoàn 
kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Ban quản lý các khu công nghiệp, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn cũng thành lập các phòng, ban về 
môi trường hoặc có cán bộ chuyên trách. 


Đáng lưu ý, ngày 29/11/2006, Bộ Công an đã thành lập Cục 
Cảnh sát môi trường (nay là Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 
về môi trường) với chức năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh 
chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường. 


Bộ máy quản lý nhà nước về môi trường hiện vẫn đang tiếp tục 
được kiện toàn nhằm khắc phục các điểm yếu như: thiếu phân 
định rõ ràng về chức năng; sự phối hợp liên ngành giữa Trung 
ương và địa phương còn yếu; thiếu cán bộ có chuyên môn và 
kinh nghiệm v.v. 


Mách nhỏ phóng viên: 


Hiểu về hệ thống ngành dọc và ngành ngang trong quản 
lý nhà nước về môi trường giúp bạn tiếp cận với đúng đối 
tượng cần gặp và hỏi đúng điều cần giải đáp. Trên thực tế, 
không ít trường hợp phóng viên, do không nắm rõ hệ thống 
quản lý về môi trường ở các cấp, đặc biệt là cấp địa phương 
nên khá lúng túng khi tác nghiệp hoặc bị từ chối phỏng vấn. 


¬- to 


Rừng Vườn Quốc gia Ba Bể bị chặt phá (Ảnh: Hoàng Văn Chiên/PanNature) 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Hệ thống chính sách và 
luật pháp về môi trường 


Nếu coi bộ máy quản lý nhà nước như phần cứng của máy tính 
thì chính sách pháp luật chính là phần mềm giúp bộ máy vận 
hành. 


Hiến pháp là văn bản luật cao nhất và căn bản nhất của một 
quốc gia. Kể từ bản Hiến pháp đầu tiên (1946) đến nay, Hiến 
Pháp của nước ta đã qua 4 lần sửa đổi. Trong đó, vấn đề môi 
trường lần đầu tiên được đề cập tại Hiến pháp năm 1980. Đến 
bản Hiến pháp gần đây nhất (2013), các quy định về môi trường 
và tài nguyên đã được mở rộng hơn, quy định tại các Điều 50, 
53, 54, 63, 96. Đáng chú ý, trong bản Hiến pháp này, quyền về 
môi trường của người dân đối với vấn đề môi trường lần đầu 
tiên được thừa nhận, quy định tại Điều 43: “Mọi người có quyền 
được sống trong môi trường 
trong lành và có nghĩa vụ bảo 


vệ môi trường ˆ Luật Bảo vệ Môi trường sửa 

đổi 2014 được đánh giá có 
Dưới Hiến pháp có các luật nhiều nội dung tiến bộ. Mặc 
liên quan trực tiếp đến môi dù vậy, có ý kiến cho rằng vị 
trường và tài nguyên như: trí và vai trò của công đồng 
Luật Bảo vệ Môi trường và các tổ chức, cá nhân 
(2014), Luật Đất đai (2013), trong xã hội đối với công 
Luật Phòng chống thiên tai tác bảo vệ môi trường cần 


(2013), Luật Tài nguyên nước |22/1/1821141287/128/112/84/821/1/) 
(2012), Luật Biển Việt Nam l/10//828/)/1/18/17)/8//1:1/]/ 9/1121 
(2012), Luật Khoáng sản 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


(2010), Luật Thuế Bảo vệ Môi trường (2010), Luật Thuế tài 
nguyên (2009), Luật Đa dạng sinh học (2008), Luật Bảo vệ và 
Phát triển rừng (2004)... 


Ngoài ra, nội dung môi trường cũng có mặt trong rất nhiều luật 
và bộ luật khác như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Đầu 
tư, Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Thủy 
sản v.v. 


Dưới luật có các nghị định, quyết định thông tư, chỉ thị... hướng 
dẫn và quy định cụ thể việc triển khai luật. 


Đường lối chính sách về môi trường của Nhà nước cũng thể 
hiện trong nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, 
Quốc hội và Chính phủ cùng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
hành động quốc gia. 


D ®* s, L sen 
CA (. 156 Ác 2) 


Vườn Quốc gia Tràm Chim (Ảnh: Nguyễn Việt Dũng - Trần Thanh Thủy/PanNature) 


E ~*} .. 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Theo đánh giá của các chuyên gia, hệ thống chính sách và văn bản 
quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam tương 
đối đầy đủ và bao quát các mặt khác nhau. Tuy nhiên, điều này 
không có nghĩa các quy định pháp luật về môi trường đã có đủ 
tính chặt chẽ, rõ ràng. Đi sâu vào các nội dung cụ thể vẫn còn 
khuyết những văn bản, quy định quan trọng, chẳng hạn như: vấn 
đề xác định ô nhiễm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại, xử lý 
hình sự tội phạm môi trường... 


Sự khuyết thiếu các quy định pháp lý trong giải quyết bồi 
thường thiệt hại về môi trường là nguyên nhân cơ bản 
khiến số vụ tranh chấp, xung đột môi trường gia tăng 
mạnh mẽ. 


Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách 
Công nghiệp, Bộ Công thương về vấn đề tranh chấp môi 
trường công bố năm 2013 cho thấy, số lượng các vụ tranh 
chấp môi trường chỉ đứng sau tranh chấp đất đai. Một 
trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là vì 
người dân thiếu thông tin. Họ không được cung cấp thông 
tin về tình hình ô nhiễm, kết quả đánh giá ô nhiễm và cả 
quá trình giải quyết tranh chấp do ô nhiễm. Đặc biệt, ô 
nhiễm chỉ được công nhận khi người dân gây sức ép, buộc 
chính quyền vào cuộc. 


Để góp phần giải quyết vấn đề xung đột, tranh chấp môi 
trường, bên cạnh việc hoàn thiện các quy định pháp lý liên 
quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về 
môi trường, cần tăng cường quyền tiếp cận thông tin và sự 
tham gia của người dân trong quá trình ra quyết định cũng 
như trong công tác quản lý, giám sát bảo vệ môi trường. 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Mách nhỏ phóng viên: 


Nắm vững chính sách pháp luật về lĩnh vực bạn viết là điều 
quan trọng giúp bạn tự tin trong quá trình điều tra, xử lý 
thông tin và viết bài. Mặc dù vậy, văn bản luật nhiều như 
“cây trong rừng”, chưa kể ngôn ngữ rất khô khan. Thay vì cố 
gắng nhớ nhiều, bạn cần nắm được hệ thống văn bản, nhớ 
một số thông tin quan trọng và có kỹ năng tra cứu, đọc hiểu 
nhanh. 


Một số lưu ý khác: 

m Văn bản luật đang tra cứu còn hiệu lực hay đã được 
thay thế, có liên quan đến văn bản quan trọng nào khác 
không. 

m Khi xuống địa phương, bạn cũng cần tìm hiểu thêm về 
các chính sách và quy định của địa phương để có thêm 
thông tin nền. Các quy hoạch, kế hoạch, chủ trương phát 
triển và kêu gọi đầu tư của địa phương cũng là những 
nguồn thông tin quan trọng liên quan đến môi trường. 

m Lĩnh vực tư pháp môi trường và vấn đề tòa án môi 
trường còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Chủ đề này khá “hóc 
búa” song cũng đầy hứa hẹn trong lĩnh vực môi trường. 


Ảnh: PanNature 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


B 
| = 
‹O) 
= 
Đp 


; dành cho phón 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


-ẢN 


Bức tranh báo chí 
môi trường 


Các tài liệu quốc tế ghi nhận báo chí môi trường xuất hiện đầu 
tiên ở Mỹ, vào khoảng thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Một số dấu 
mốc quan trọng gắn với thời điểm này là sự ra đời của cuốn 
sách nổi tiếng viết về môi trường mang tên “Mùa xuân thầm 
lặng” của tác giả Rachel Carson (1962), việc Quốc hội Mỹ ban 
hành Đạo luật về bảo vệ các vùng hoang dã (Wilderness Act, 
1963) và phong trào phản kháng mạnh mẽ của các tổ chức hoạt 
động môi trường. Báo chí môi trường sau đó đã phát triển, thu 
hút sự quan tâm của xã hội và ngày càng lan rộng. Việc giảng 
dạy báo chí môi trường cấp đại học tại một số nước phát triển 
đã bắt đầu từ những năm 1990. 


Ngày nay, trên thế giới có rất nhiều mạng lưới, diễn đàn nhà báo 
viết về môi trường tại các quốc gia và khu vực. Có thể kể ra một 
số tổ chức lớn như: Diễn đàn Báo chí Môi trường Châu Á - Thái 
Bình Dương?, Mạng lưới các nhà báo môi trường khu vực Bắc 
Mỹ, Mạng lưới các nhà báo môi trường châu Phi, Mạng báo chí 
Trái đất, Trung tâm điều tra báo chí môi trường Oxpeckersó. 


2. Asia-Pacific Forum ofEnvironmental Journalists (1988) 

3. Society of Environmental Journalists (1990) 

4. African Network of Envionmental Journalists (2002) 

5. Earth Journalism Network (2006) 

6. Oxpeckers Center for Investigative Environmental Journalism (2013) 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature 


Ở nước ta, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam với sự 
hỗ trợ của một số tổ chức quốc tế như Quỹ quốc tế về Bảo tồn thiên 
nhiên - Khu vực Đông Dương, Tổ chức phát triển Liên Hiệp Quốc, 
Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc... 
đã thành lập Diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam (VFE]) 
vào năm 1998. 


Kể từ đó tới nay, cùng với mối quan tâm chung của xã hội về 
các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng, số lượng các bài báo 
đưa tin về môi trường ngày càng nhiều hơn và phản ánh nhiều 
góc cạnh của cuộc sống. Mặc dù vậy, cho đến nay, phóng viên có 
thể viết sâu về môi trường không nhiều. Ngay cả trong số đó, 
hầu như rất ít người có điều kiện để chuyên tâm theo đuổi chủ 
đề này. Một phần do áp lực số lượng tin bài, một phần do định 
hướng tòa soạn chưa thực sự ưu tiên vấn đề môi trường. 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Điều thiệt thòi cho các bạn trẻ yêu thích làm báo về môi trường 
là trong hệ thống đào tạo chính quy cho đến nay vẫn chưa có 
chuyên ngành báo chí môi trường. Các cơ hội tập huấn và đào 
tạo ngắn hạn cũng rất hiếm hoi. Vì vậy, có thể nói rằng ở Việt 
Nam hiện nay mới chỉ có báo chí viết về môi trường chứ chưa 
có báo chí môi trường đúng nghĩa. 


Bạn hãy thử gõ từ khóa “báo chí môi trường” trong ô tìm kiếm 
của Google xem điều gì xảy ra. 


= lạc 


Ảnh: PanNature 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Sứ mệnh thông tin 


Trong xã hội hiện đại, lượng thông tin được cung cấp ngày càng 
nhiều. Song, điều đó không có nghĩa rằng nhu cầu về số lượng 
và chất lượng thông tin đã được đáp ứng. Khoảng cách thông 
tin giữa các vùng miền và thông tin giữa trong nước và khu vực, 
quốc tế còn rất lớn. Và quan trọng hơn, người dân vẫn còn thiếu 
những thông tin cơ bản ảnh hưởng đến môi trường sống của họ 
hàng ngày. 


Cho đến ngày nay, nhiều người dân sống ven đô - nơi thông tin 
không phải quá khó tiếp cận thậm chí còn không biết chính 
xác người ta đang triển khai dự án gì bên trong hàng rào gần 
nhà mình, ai là chủ đầu tư và liệu có ai phải chịu trách nhiệm 
về ô nhiễm môi trường hay không - ngay cả khi đường xá đã 
bị ô tô vận chuyển vật liệu cày nát và không khí trở nên bụi 
mù khiến người lớn trẻ em đều mắc bệnh hô hấp. Những câu 
chuyện tương tự cũng diễn ra rất phổ biến. Do đó, khi viết về 
môi trường, phóng viên không chỉ kể những câu chuyện mang 
tính phản ánh hay gửi gắm những thông điệp đằng sau đó mà 
còn góp phần giúp công chúng được tiếp cận với thông tin mà 
họ cần hoặc nên biết. Điều này khuyến khích mỗi công dân ý 
thức hơn về quyền và trách nhiệm của mình đối với vấn đề bảo 
vệ môi trường. 


Thúc đẩy sự tiếp cận thông tin về môi trường là yếu tố quan 
trọng để người dân, các nhà khoa học, doanh nghiệp và các 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


thành phần khác trong xã hội tham gia đóng góp ý kiến xây 
dựng chính sách pháp luật về môi trường và giám sát, phản ánh 
việc thực hiện các chính sách, quy định này. 


Minh bạch thông tin và gắn kết cộng đồng và các cá nhân, tổ 
chức vào quá trình ra quyết định đã trở thành một nhu cầu tất 
yếu của tiến trình phát triển xã hội. 


Viết về môi trường có phải là vận động cho môi trường? 


Một nhà báo môi trường thực sự cũng như thể một người 
cầm cân nảy mực. Bản thân người đó sẽ có những suy nghĩ 
hay những định hình cá nhân về chuẩn mực và công lý môi 
trường. Dần dần khi đã viết sâu sắc hơn, có thể sẽ tới lúc 
bạn chợt tự hỏi, “Liệu mình có đang trở thành một nhà hoạt 
động môi trường không nhỉ?” 


Xin chớ ngại, dù bạn thấy câu trả lời là “Có” “Có vẻ” hay 
“Không”. Chuyên gia truyền thông ở các nước phát triển 
cũng đã từng tranh luận rất gay gắt về điều này để quyết 
định nên giảng dạy về báo chí môi trường trong trường 
đại học theo hướng nào. Các ý kiến ủng hộ hay phản đối 
điều này đều có lý lẽ để thuyết phục, tuy nhiên, luồng ý kiến 
trung lập đáng lưu ý hơn cả, cho rằng phóng viên có thể 
đóng nhiều vai. Khi bạn viết tin, bài phản ánh, cần đưa thông 
tin một cách khách quan, độc lập, nhưng khi viết trong các 
chuyên mục bình luận, trao đổi, bạn hoàn toàn có thể trở 
thành chuyên gia hay một nhà hoạt động môi trường. 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Phóng viên tác nghiệp tại vùng biển Thái Bình 
(Ảnh: Hoàng Văn Chiên/PanNature) 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 35 kia 


Các nguyên tắc đạo đức nhà báo môi trường 


Đây được coi là bộ quy tắc chuẩn mực đầu tiên về 
báo chí môi trường, được thông qua tại Đại hội nhà 
báo môi trường thế giới diễn ra tại Sri Lanka năm 1998. 


Quyền được sống trong môi trường trong lành và sự 
phát triển bền vững là một quyền căn bản của con 
người, gắn liền với các quyền được sống, mạnh khỏe và ấm 
` z ^^ ` `" ^ . b4 ^ tá h4 
no. Nhà báo môi trường cân thông tin đến công chúng các 
mối đe dọa về môi trường - dù đó là vấn đềở cấp độ toàn 
cầu, khu vực, quốc gia hay địa phương. 


Thông thường báo chí truyền thông là nguồn thông 

tin duy nhất về môi trường. Trách nhiệm của nhà báo 
là nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề môi 
trường. Nhà báo cần nỗ lực đưa thông tin đa chiều về môi 
trường. 


Bằng việc thông tin đến công chúng, nhà báo giữ đóng 

vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy người dân tham 
gia bảo vệ môi trường. Trách nhiệm của nhà báo không chỉ 
đơn thuần là đưa ra những cảnh báo về môi trường bị đe 
dọa từ bên ngoài, mà phải theo dõi các mối đe dọa đó để 
tiếp tục thông tin. Đồng thời, nhà báo cần nỗ lực thông tin 
về các giải pháp khả thi đối với vấn đề môi trường. 


Nhà báo viết về môi trường không nên biảnh hưởng 

bởi bất kỳ lợi ích mang tính động cơ nào - dù lợi ích đó 
có tính thương mại, chính trị, chính phủ hay phi chính phủ. 
Nhà báo cần giữ khoảng cách, không đồng hành với những 
lợi ích này. Theo nguyên tắc chung, nhà báo cần đưa thông 
tin của tất cả các bên liên quan trong bất kỳ vấn đề môi 
trường gây tranh cãi nào. 


® Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Nhà báo cần tôn trọng việc trích dẫn đầy đủ nguồn 

tin, tránh gây tâm lý hoang mang và thông tin mang 
tính phỏng đoán, thiên vị. Nhà báo cần kiểm tra tính xác 
thực của nguồn tin dù đó là thông tin thương mại, thông tin 
chính thức hay không chính thức. 


Nhà báo môi trường cần thúc đẩy quyền tiếp cận 

những thông tin về môi trường và giúp các tổ chức, cá 
nhân đạt được điều đó. Có thể coi truy cập dữ liệu điện tử là 
một công cụ hữu ích và phổ biến để phục vụ mục tiêu này. 


Nhà báo cần tôn trọng quyền riêng tư của những nạn 
nhân chịu thảm họa môi trường, thiên tai và những 
hoàn cảnh tương tự. 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên Cồ 


Một số lưu ý khi viết vê 
môi trường 


Những “mẹo” nhỏ dưới đây có thể áp dụng vào nhiều loại hình 
báo chí khác nhau. Mặc dù vậy, bạn sẽ thấy nó khá hữu ích trong 
khi tác nghiệp và viết về môi trường. 


‹e _ Bắt đầu một cách đơn giản 


Tìm đề tài mới mẻ và đối mặt với thử thách luôn là yếu tố cần 
thiết đối với phóng viên trẻ. Nhưng ở giai đoạn đầu, điều này 
có thể làm cho bạn bế tắc và thấy mệt mỏi. Hãy bắt đầu bằng 
những đề tài môi trường đơn giản và viết câu chuyện một cách 
dễ hiểu. Bạn cũng có thể thử nghiệm bằng việc viết tin hay bài 
không quá dài. 


5e - Sử dụng sơ đồ tư duy 


Sơ đồ tư duy là công cụ giúp bạn hình thành ý tưởng một cách 
mạch lạc và có thể giúp phát triển ý tưởng ban đầu thành một 
đề tài hoàn chỉnh. Nguyên lý của công cụ này đơn giản là tìm ra 
những mối liên hệ và mở rộng các mắt xích. Từ sơ đồ tổng thể 
(hay ma trận), bạn có thể lựa chọn những tuyến vấn đề ưu tiên 
để phát triển thành bài viết. Công việc này không chỉ giúp bạn 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


gợi mở hướng khai thác thông tin mà trong một số trường hợp 
còn có thể giảm trừ rủi ro. Tuy nhiên, đây chỉ là điểm tựa ban 
đầu. Việc điều tra thực tế và khai thác thông tin luôn phát sinh 
những tình huống mới đòi hỏi bạn thích ứng và xử lý nhanh 
nhạy. 


Đưa câu chuyện về gần với độc giả 


Theo quy luật tự nhiên, độc giả có xu 
hướng thích đọc thông tin nào gần gũi và 
ảnh hưởng trực tiếp đến họ và nơi họ sống 
hơn là một câu chuyện quan trọng nhưng 
ở quá xa hoặc khó hiểu. Trong quá trình 
viết về môi trường, bạn sẽ gặp tình huống 
này khá thường xuyên, nhất là khi viết về 
những vấn đề khô khan mang tính kỹ thuật 
hoặc chính sách pháp luật. 


Mỗi trường 
luôn là đề tài 


hấp dẫn báo chí 
điều tra 


PanNature tổ chức điền dã báo chí dành cho các bạn sinh viên năm cuối tại 
Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định (Ảnh: PanNature) 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


ZJJ 


Với những “ca khó” này, bạn cần tự chất vấn mình bằng những 
câu hỏi “Vậy nó có ý nghĩa gì?”, “Thế thì sao?” Nếu tự mình trả 
lời được một cách rõ ràng nghĩa là bạn đã có thể đưa câu chuyện 
về gần với độc giả hơn. 


Các nhà báo có kinh nghiệm đã xử lý rất khéo léo những “ca khó” 
tương tự. Thay vì đề cập trực tiếp những vấn đề vĩ mô hay phức 
tạp khó hiểu, họ rút ra thông điệp từ những câu chuyện, những 
nhân vật cụ thể. Để làm được điều này, trước hết, người viết phải 
thực sự hiểu được bản chất của vấn đề. 


Trong cuốn “Mười lời khuyên thực tếcho phóng viên môi trường? 
Tác giả Peter Nelson khuyên các phóng viên môi trường hai 
điều đơn giản nhưng cần thực hành thường xuyên, thứ nhất 
phải nhớ tới độc giả của mình, thứ hai nên đặt câu hỏi. Ông viết: 
“Khi phóng viên mang độc giả trong đầu, họ thấy phải viết rõ 
ràng hơn và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan để làm bài viết 
có nghĩa. Có nhà báo biện hộ rằng họ chỉ viết cho lượng độc giả 
giới hạn là các chuyên gia và phần lớn người ta không chú ý đến 
tin môi môi trường. Tôi không đồng ý. Mọi người đều quan tâm 
đến môi trường” 


se Đọc hiểu và tra cứu tài liệu 


Đọc hiểu và tra cứu tài liệu sẽ là hoạt động thường xuyên của 
phóng viên môi trường, bất kể những người mới vào nghề hay 
nhà báo lâu năm. Càng viết sâu vào môi trường, đề tài của bạn 
sẽ càng mở rộng và liên hệ với nhiều vấn đề khác của xã hội, vì 
vậy bạn sẽ phải tham khảo thêm nhiều loại tài liệu khác nhau, từ 
báo cáo nghiên cứu, văn bản pháp luật, các kế hoạch quy hoạch 
của địa phương, báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp... Bạn cần 
rèn luyện kỹ năng tra cứu nhanh và sắp xếp, lưu trữ tài liệu một 
cách khoa học. Việc biết thêm một vài ngoại ngữ, đặc biệt là 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


tiếng Anh, sẽ là một lợi thế quan trọng đối với bạn bởi các dạng 
tài liệu quốc tế này vô cùng phong phú để bạn có thể tra tìm. 


Sẵn sàng kết bạn với chuyên gia 


Viết về môi trường liên quan 
nhiều đến vấn đề chuyên môn, 
đồng thời gắn với nhiều lĩnh 


vực khác trong cuộc sống, do đó, Bản thân 

hãy dựa vào đội ngũ chuyên gia. phóng viên viết 
Chuyên gia có thể là nhà khoa về môi trường không 
học, nhà quản lý đã nghỉ hưu, 1/1/1/[817/1121712]/1/111700/217/121/1/) 
nhà hoạt động môi trường hay chuyên gia 2) cần có 
bất cứ ai giỏi về một lĩnh vực nào đủ kiến thức để đặt câu 


đó. Hãy chủ động tìm kiếm và hỏi cho chuyên gia. 
kết nối quan hệ với chuyên gia 
và khai thác những am hiểu của 
họ vì đó thực sự là những “pho 
từ điển sống”. Có nhiều cơ hội để bạn tìm thấy các chuyên gia, 
song hãy lưu tâm ở các sự kiện hội nghị, hội thảo chuyên đề. 


Việc sử dụng chuyên gia như thế nào cũng nên bàn qua một 
chút. Một số phóng viên chỉ tìm đến các chuyên gia khi họ cần 
nhân vật phỏng vấn và với họ, chuyên gia cũng chỉ là một “nguồn 
tin" như bất kỳ nguồn tin thông thường khác. Điều này có vẻ 
chưa ổn vì chuyên gia có thể giúp bạn nhiều hơn thế. Những 
cuộc trò chuyện bên lề với chuyên gia có thể cung cấp cho bạn 
thêm nhiều kiến thức và làm nảy ra các ý tưởng mới. Họ cũng 
giúp bạn kiểm chứng những thông tin chuyên môn được hiểu 
hoặc dùng chưa chuẩn. 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


‹ - Chú ý tính dự báo 


Trong khoa học môi trường, việc dự báo các tác động có thể xảy 
ra rất được đề cao bởi nếu để hậu quả môi trường xảy ra rồi, 
việc khắc phục, bồi hoàn cũng vô cùng phức tạp và tốn kém. Do 
đó, bạn nên lưu ý tham khảo ý kiến chuyên gia ở giai đoạn sớm 
của vấn đề bạn quan tâm hoặc một chủ trương dự án sắp triển 
khai. 


Gắn với tính dự báo và lường trước các rủi ro, các nhà quản lý 
thường sử dụng công cụ “Đánh giá tác động môi trường - ĐTM”, 
“Đánh giá môi trường chiến lược - ĐMC”, được quy định trong 
Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị Định, Thông tư hướng dẫn. 
Các thể chế tài chính quốc tế cũng thể hiện trách nhiệm giảm 
thiểu rủi ro này bằng việc áp dụng các bộ chính sách môi trường 


Ảnh: PanNature 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


và xã hội”, chính sách bảo trợ xã hội? và yêu cầu nhà đầu tư phải 
tuân thủ chặt chẽ. Đây là những công cụ mà phóng viên hoàn 
toàn có thể khai thác cho các bài viết của mình khi viết về tác 
động của các dự án phát triển. Để sử dụng được chúng, bạn cần 
dành thời gian nghiên cứu và có thể phải nhờ đến chuyên gia. 


‹ .__ Cân bằng mảng “xanh” và mảng “nâu” 


Thông thường phóng viên có xu hướng phản ánh các vấn đề 
tiêu cực về môi trường nhiều hơn là tích cực và thường vào 
cuộc khi hậu quả môi trường đã lộ rõ. Điều này dễ dàng hơn 
cho người viết, tuy nhiên, việc đưa thông tin thiên về tiêu cực 
gây ảnh hưởng không tốt lên độc giả, khiến họ mất lòng tin và 
có cảm giác vấn đề môi trường ở đâu cũng ô nhiễm và bế tắc, 
tài nguyên ở đâu cũng bị tàn phá. Bản thân phóng viên nếu viết 
nhiều về tiêu cực cũng sẽ ảnh hưởng. Bạn nên chú ý những khía 
cạnh tích cực của môi trường để phản ánh nhiều hơn, cân bằng 
giữa “mảng xanh” và “mảng nâu”. 


Viết về giải pháp có nhiều hướng khai thác thông tin, chẳng hạn 
sử dụng ý kiến của các chuyên gia, tìm kiểm mô hình thành công 
hoặc bài học kinh nghiệm tương tự ở trong nước hoặc nước 
ngoài. Bạn cũng nên lưu ý các tổ chức hoạt động xã hội và vận 
động chính sách bởi họ tiếp cận với những sáng kiến, trào lưu tân 
tiến từ thế giới khá sớm và thường có những đề xuất mạnh dạn. 


Trong thời đại công nghệ này, bạn cũng có thể tìm đến “đám 
đông” để tìm kiếm ý tưởng và giải pháp cho vấn đề mình theo 
đuổi bằng cách đưa lên các diễn đàn, mạng lưới trực tuyến hoặc 
các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Twitter v.v. mặc dù 
việc này cũng có tính may rủi như “câu cá”. 

7. Ngân hàng Thế giới xây dựng bộ tiêu chuẩn về môi trường và xã hội, theo đó quy định chỉ tiết các tiêu 


chuẩn cho 10 lĩnh vực khác nhau, trong đó có nội dung đánh giá và Quản lý các Rủi ro và Tác động về Môi 
trường và Xã hội, phòng tránh ô nhiễm. 


8. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) xây dựng ba chính sách bảo trợ xã hội, gồm: Chính sách Tái định 
cư bắt buộc, Chính sách về Dân tộc bản địa và Chính sách Môi trường. 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Mỗi trường ++ 


Môi trường đặt trong một tổng hòa lớn hơn, đó là câu chuyện 
về phát triển. Kinh tế - Xã hội - Môi trường là ba trụ cột vững 
chắc của phát triển bền vững, vì vậy chúng không thể đứng tách 
rời. Hãy đặt đề tài của bạn trong một bối cảnh rộng hơn, gắn với 
quan điểm phát triển và “làm giàu” cho câu chuyện bằng những 
mối liên hệ giữa môi trường và các lĩnh vực khác nhau của đời 
sống, các mối quan tâm chung của xã hội như giáo dục, khoa học 
công nghệ, an ninh lương thực, đói nghèo... 


Cũng nên lưu ý yếu tố giới và tiếng nói của những nhóm yếu 
thế và dễ bị tổn thương khi khai thác câu chuyện môi trường. 
Những đối tượng này thường bao gồm nhưng không chỉ giới 
hạn trong các nhóm được nêu ở đây: phụ nữ, trẻ em, người già, 
người dân tộc thiểu số, người khuyết tật. 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


“ P.2 Si và 


Người dân thu mót quặng tại mỏ quặng Atimon ở Mậu Duậ, KỆ ệ¬ 
Yên Minh, Hà Giang (Ảnh: Hđằng Vũ Lẩn:Phương) Số j 


- cả 


` Ệ 


# 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


" k F ẢN.. " 


¬& 1 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


`... G22: 


PHÂẦN 


XU HƯỚNG . 
BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI. 


Nhiều phóng viên cho rằng nắm bắtxu hướng truyền thông mới 
là việc của lãnh đạo các tòa soạn, ñhưng thực tế không phải vậy. Ề 
Lãnh đạo 6ñhải nắm bắt về chiến lược, về tầm nhìn, trong khi ~ 


KSẮẲễ. — 
phóng viên cũng cần biết truyền thôngrổi về đâu để tựrèn luyện ca 
các kỹ năng phù hợp/nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới. Chúng ~ ~- ¬ 
tôi hy vọng những hông tin giới thiệu dướđây sẽ giúp ích —_ 


tất cẩ các phóng viên trẻ, không chỉ những bạn sẽ viết vềmÐï2 


trường. ¬ rẻ ¬ +*~ 
k- 
- -_ == b- f & 
_Ý% b _ X“CGm=,_ 
| tệ- 4 \ 
.. 1 k. Ề ¬ Tx 5 
“c sẽ _ - C—+ñ 
ï 3 — _ : 
sa Ta kGở con % h k x. jý 
*z LÌ 5 ¬> 
== Ăv `  ờn ‹- 
- - là Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature 
" si kí 
cˆ CẢ — `. 


_ Trung tê tâm Con người và Tiện nhiên 


.— ' 


Phóng viên đa nhiệm 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Thế giới đã bước vào thế kỷ 21 được 15 năm nhưng nhiều báo 
điện tử Việt Nam vẫn chưa hoạt động đúng kiểu của một tòa 
soạn báo điện tử. Xét về vĩ mô, lỗi phần nào là do nhiều cơ quan 
báo chí ở Việt Nam chưa ý thức được tầm quan trọng của báo 
điện tử, họ chỉ coi đó như phiên bản điện tử của tờ báo in, vẫn 
dành mọi nguồn lực cho báo in vì đây mới chính là cỗ máy kiếm 
tiền chủ yếu. Đa số các tòa soạn chỉ lập một phòng nhỏ để “chăm 
sóc” phiên bản điện tử, và nội dung trên phiên bản điện tử hầu 
như không khác biệt mấy so với bản in. 


Ảnh: PanNature 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Trong khi đó, các phóng viên-biên tập viên không được trang 
bị những kỹ năng cần thiết để tác nghiệp. Họ viết bài cho báo 
điện tử cũng không khác gì viết bài cho báo giấy, thậm chí còn 
bị coi là ấu hơn. Sau khi kết thúc một sự kiện, phóng viên gửi 
một bài viết dạng văn bản cùng một số hình ảnh kèm theo là 
hết trách nhiệm. Nhiều sinh viên học khoa báo điện tử nhưng 
không hề biết thế nào là hệ thống quản trị nội dung (content 
management system), không biết các lệnh HTML cơ bản. Họ 
được học một chút về xử lý ảnh và video nhưng không có điều 
kiện tiếp cận với nhiều công nghệ truyền thông mới mà chỉ là 
những vẫn đề lý thuyết cũ. Cho đến năm 2014, vấn đề tòa soạn 
hội tụ 2.0 vẫn chỉ được giảng dạy khá mơ hồ trong khi trên thế 
giới đã bước đến giai đoạn 3.0 - chú trọng hơn đến mobile và 
social media. 


Sự phát triển của truyền thông trong tương lai đòi hỏi các phóng 
viên đa nhiệm, bên cạnh những phóng viên chuyên nghiệp về 
từng lĩnh vực. Các tòa soạn báo sẽ vẫn cần các phóng viên chuyên 
về ảnh, video... nhưng đa số phóng viên cũng phải biết cách xử 
lý văn bản lẫn các sản phẩm đa phương tiện khác. Phóng viên 
trong tương lai cần biết sử dụng thành thạo các thiết bị di động 
để có thể viết bài, quay phim, chụp ảnh mọi nơi mọi lúc. Phóng 
viên cần biết cách biên tập ảnh, video trên điện thoại di động để 
có thành phẩm chứ không chỉ là các sản phẩm thô. Phóng viên 
cần biết các thao tác với các hệ thống lưu trữ đám mây để gửi 
sản phẩm về tòa soạn, thay vì cách gửi nhiều rủi ro là gắn vào 
email. Phóng viên cũng cần biết cách ứng xử với mạng xã hội để 
khai thác thông tin, thẩm định thông tin và truyền bá thông tin. 
Ngoài ra, phóng viên cũng phải dần làm quen với các ứng dụng 
cho phép tường thuật trực tiếp (text, video) hay các công nghệ 
truyền thông mới hỗ trợ cho công việc. 


Phóng viên cũng cần nắm bắt xu hướng tiêu thụ tin tức trong 


tương lai, nhất là khả năng tin tức được đưa lên nền tảng mới 
là các thiết bị đeo trên người, để có những cách tác nghiệp phù 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


hợp. Tiêu chuẩn báo chí là như nhau nhưng cách thể hiện chắc 
chắn là khác nhau tùy theo nền tảng xuất hiện thông tin đó. Một 
bài viết trên website thì rõ ràng phải khác bài viết cho báo in 
hay truyền hình, và một thông tin đưa lên chiếc đồng hồ đeo tay 
thì lại càng khác biệt. 


Đang có một xu hướng trên thế giới là sử dụng công nghệ để 
giảm bớt nhân sự của các tòa soạn. Hoặc một số trang tin tức 
khuyến khích phóng viên sử dụng điện thoại di động khi tác 
nghiệp và sa thải các phóng viên ảnh chuyên nghiệp. Việc này 
báo trước một tương lai khá ảm đạm cho nghề báo, khi các 
phóng viên sử dụng cách tác nghiệp truyền thống tuy tạo ra sản 
phẩm chất lượng cao nhưng có thể dễ dàng bị mất việc khi lãnh 
đạo một tờ báo thỏa hiệp về chất lượng để cắt chi phí sản xuất. 


Có câu nói rằng “nhất nghệ tỉnh, nhất thân vinh”. Câu này hoàn 
toàn không sai nhưng xét về kỹ năng cần thiết đối với một nhà 
báo của tương lai thì “biết nhiều vẫn không bao giờ đủ”. 


Phóng viên tác nghiệp tại Đồng bằng Sông Cửu Long để tìm hiểu về tình trạng sạt lở đê biển 
(Ảnh: Đỗ Hải Linh/PanNature) 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Một số xu hướng báo chí 
hiện đại 


Có thể nói, khoảng thời gian vài năm qua đã cho thấy một loạt 
các xu hướng nổi lên của báo chí hiện đại. Trước đây, giới nghiên 
cứu đã bàn rất nhiều về những thuật ngữ như multi-media, social 
media, tòa soạn hội tụ, hay chuyện kết hợp báo in và website như 
thế nào, thậm chí về kỹ thuật là những tranh cãi giữa xu hướng 
native apps (ứng dụng cài đặt trên máy di động) và HTML5. Song 
tất cả đã phải nhường chỗ cho một loạt các xu hướng mới. Có thể 
tạm liệt kê như sau: 


Báo chí đa nền tảng (Multi-media, Multi-platform) 

Báo chí di động (Mobile Media, Mobile Journalism) 

Báo chí xã hội (Social Media, Social ]ournalism) 

Báo chí dữ liệu (Data Journalism) 

Báo chí sáng tạo (Innovative Journalism) 

Báo chí Hợp tác toàn cầu (Global collaborative journalism) 
Siêu tác phẩm báo chí (Digital mega-stories) 

Các thiết bị đeo trên người (“Wearables”) 

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) 


Giờ đây báo chí phải hướng đến đa nền tảng. Chỉ báo 
in, truyền hình hay website thì chưa đủ mà phải đồng 
thời có các phiên bản cho máy tính bảng và điện thoại di động 
theo thiết kế chuyển đổi linh hoạt (responsive design). Thậm 
chí các ứng dụng cho mobile cũng biến chuyển liên tục để dần 
tập trung khai thác các thị trường ngách nhằm tạo ra lợi nhuận, 
thay vì chỉ tranh đua để chứng tỏ sự hiện diện của mỗi tờ báo 
trên nền tảng mới mẻ này. Người ta còn hướng tới các nền tảng 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


NHEEEEE c¬—===rs= -——— 


Hiến tứ ãðã La II 


_— =¬—_-Äkna=.. an 


:!i_”m=—=—— 


ls IS "hoờg mg: ZS:Z5. Z8 IS: BE 


Mr 
———=———-..—— 


TT.“ “ C: 
=- —m mì => vn 

“mm mm BH} man men 
tH: nam mang 


2H Ll RE BỊ 2501 LỰ 2l EH IS 
—— 


: mmm==r2ea* 
- SE Du Bỗ Sử:5- 2825 
= 

na =hai 
- TEEN BE -E g 1N: 


-~~.75.. j2 


+ Em iẻt th mm don: 


Ảnh: Admix studio 


còn chưa trở nên thông dụng và chưa thành sản phẩm thương 
mại, ví dụ như các thiết bị đeo trên người (wearables) như vòng 
đeo tay hoặc kính. 


Mức độ “đa nền tảng” cũng ngày càng trở nên cao cấp hơn chứ 
không chỉ đơn giản là việc sử dụng cùng một mật khẩu để truy 
cập. Độc giả xem báo in có thể dùng điện thoại di động “đánh 
dấu” một bài viết và xem lại trên thiết bị điện tử khi có thời gian, 
hoặc truy cập mã QR để theo dõi các sản phẩm đa phương tiện 
như đồ họa hoặc video. Hoặc một độc giả đang theo dõi một 
bài viết trên máy tính, khi rời bàn làm việc để di chuyển thì có 
thể truy cập thẳng vào bài viết đó trên máy tính bảng hoặc điện 
thoại di động. Nhờ tính năng cá nhân hóa và địa phương hóa, hệ 
thống có thể “hiểu” nhu cầu người dùng để giới thiệu loại nội 
dung phù hợp trên mọi nền tảng. 


Các thiết bị đeo trên người được cho là nền tảng tương lai 
mang lại hiệu quả to lớn cho nhiều mặt của cuộc sống, đặc biệt 
là về y tế. Đối với báo chí và truyền thông, đây cũng là một kênh 
tiếp cận quan trọng. Hiện đã có những ứng dụng cho phép đọc 
tin nhanh trên đồng hồ đeo tay cũng như những thử nghiệm 
cho kính Google Glass. 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


2 Thời đại mobile media đang tới gần, và đương nhiên báo 
chí cũng phải chuyển sang tập trung hơn vào báo chí di 

động. Trong lúc khái niệm “web first” (ưu tiên trước hết cho 
website) còn chưa trở nên phổ biến với nhiều cơ quan báo chí, 
nhất là những tờ báo in đang còn cố níu kéo vì lo mất nguồn 
quảng cáo lớn, thì đã xuất hiện xu hướng “mobile first” Không 
ít tờ báo trên thế giới cho biết số lượng đọc báo qua điện thoại 
di động của họ đã vượt cả website. Đầu tư cho một phiên bản 
mobile - dù là ứng dụng tải xuống điện thoại dạng native app 
hay sử dụng trình duyệt với công nghệ HTML5 (mobile web) 


- hiện khá đơn giản và 
không quá tốn kém chỉ 
phí nên không còn trở 
ngại nào về kỹ thuật, song 
không phải tất cả các cơ 
quan báo chí đều có “chiến 
lược mobile” cụ thể. 


Nói chung, phiên bản 
mobile của các cơ quan 
báo chí Việt Nam không 
khác gì với phiên bản cho 
máy tính. Thực tế, với một 
màn hình nhỏ (cho dù 
nhiều máy phablet có màn 
hình hơn 5 inch), lại chủ 
yếu được xem theo chiều 
dọc (portrait) và cách 
thức tiếp nhận nội dung 
của người dùng hoàn toàn 
khác biệt, việc tạo ra nội 
dung dành riêng cho điện 
thoại di động là điều hiển 
nhiên. Nhiều ứng dụng 
đọc báo của nước ngoài 


Ảnh: Admix studio 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


được thiết kế riêng cho điện thoại nên hình ảnh được làm lại, 
cách di chuyển (navigation) cũng khác so với khi đọc bằng máy 
tính, độ dài của thông tin và cách thức kết nối từ thông tin này 
sang thông tin khác cũng được chỉnh sửa cho phù hợp. 


Mặt khác, điện thoại di động không chỉ là nền tảng đọc báo mà 
còn là nền tảng tác nghiệp. Các nhà báo trước đây dùng bút, 
máy chữ, sau đó chuyển sang máy tính và giờ đây chỉ cần dùng 
điện thoại di động là kết hợp cả máy tính lẫn máy ảnh và máy 
quay phim. Để làm được điều đó thì điều quan trọng trước hết 
là người phụ trách phiên bản di động phải có “tư duy mobile, 
kế đó là việc đào tạo kỹ năng cho các phóng viên để có thể tác 
nghiệp linh hoạt với chiếc điện thoại di động của mình: họ có 
thể viết tin văn bản và cập nhật nội dung nhanh chóng cho tòa 
soạn, biết chụp ảnh, quay video và biên tập cơ bản bằng những 
ứng dụng trên điện thoại di động, thậm chí có thể sử dụng 
những ứng dụng truyền thông mới (new media) để tường thuật 
trực tiếp, truyền phát video trực tiếp (live streaming) lên thắng 
website. Đương nhiên, sử dụng điện thoại nghĩa là phải chấp 
nhận thỏa hiệp phần nào về chất lượng hình ảnh và video, song 
báo chí hiện đại cho phép điều này bởi đặt nặng tính thời sự 
hơn tính nghệ thuật. Ñgoài ra, công nghệ càng ngày càng hiện 
đại và có nhiều phụ kiện hỗ trợ nên chất lượng chụp ảnh/quay 
phim của điện thoại di động càng ngày càng cải thiện. 


3 Giờ đây, truyền thông xã hội không phải là một lựa chọn 
của báo chí nữa mà đã trở thành điều bắt buộc trong 

hoạt động tác nghiệp hằng ngày. Chính vì thế trên trang đào tạo 
báo chí nổi tiếng Poynter.org có hẳn mục “social journalism” 
Pageview (số lượt xem) của mỗi tin bài một thời từng được coi 
là thước đo hiệu quả tin tức, nhưng hiện nay các tòa soạn chú 
trọng hơn đến chỉ số tương tác qua mạng xã hội, bao gồm cả số 
lần “like/ các bình luận luận hay số lần được chia sẻ. Tự tương 
tác của người xem (engagement) đang trở thành tiêu chí đánh 
giá chất lượng của bài viết. Và đương nhiên, số lượng truy cập 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Ảnh: Admix studio 


từ mạng xã hội đang ngày càng trở nên quan trọng đối với các 
báo điện tử, bên cạnh lượng truy cập trực tiếp và truy cập từ 
các trang khác (referral). Một bài viết trên báo giờ đây không 
chỉ nhằm đến độc giả mà còn phải nhằm đến bạn bè của độc giả 
vì có như vậy thì bài viết mới dễ được chia sẻ và tiếp tục được 
lan truyền. Đang có một quan điểm gọi là “social first” đối với 
các tòa soạn hiện đại, nghĩa là khi có thông tin nóng thì thậm chí 
được chia sẻ trước hết lên mạng xã hội. 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Ảnh: Admix studio 


G. 
dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


L 


Báo chí xã hội còn có nghĩa là biết sử dụng mạng xã hội để tác 
nghiệp. Các nhà báo hiện nay phải biết dùng mạng xã hội để 
khai thác thông tin, thẩm định thông tin và truyền phát thông 
tin. Rõ ràng trong thời đại thế giới phẳng và kết nối chặt chẽ qua 
mạng xã hội hiện nay, khi bất kỳ ai cũng có thể trở thành một 
nhà báo công dân với chiếc máy điện thoại có camera, các nhà 
báo không phải là những người duy nhất có khả năng lan truyền 
thông tin. Rất nhiều tin tức xuất hiện sớm nhất trên mạng xã hội 
và nội dung do người dùng khởi tạo (user-generated content) 
đang được coi là một phần quan trọng trên báo chí. Đương 
nhiên, theo tiêu chuẩn báo chí chuyên nghiệp, nhà báo sử dụng 
mạng xã hội chỉ mang tính tham khảo, coi đó như một nguồn 
tin ban đầu, sau đó phải tìm cách thẩm định thông tin đó. Kỹ 
năng sử dụng mạng xã hội hiệu quả sẽ giúp phóng viên thậm 
chí thẩm định thông tin qua kênh này sau khi tiếp nhận thông 
tin, và khi hoàn thành sản phẩm thông tin thì biết cách truyền 
bá sản phẩm của mình một cách nhanh nhất. 


Báo chí dữ liệu là một thể loại mới trở nên phổ biến 

trong vài năm trở lại đây, song thực tế nó đã được sử 
dụng từ cách đây cả thế kỷ. Tuy nhiên, báo chí dữ liệu chỉ thực 
sự phát triển cùng với sự phát triển của công nghệ cũng như 
sự lan truyền của Internet. Thế giới bước vào kỷ nguyên “Big 
Data” thì báo chí dữ liệu lại càng trở nên quan trọng. Có nhiều 
cơ quan báo chí nước ngoài xây dựng riêng các nội dung dữ liệu 
kiểu này, cung cấp nội dung “thô” để người đọc tự tìm hiểu và 
có đánh giá riêng (đương nhiên, nếu muốn, độc giả có thể tham 
khảo thêm các ý kiến của chuyên gia). 


Nhiều năm trước, tin đồ họa đã được dùng rất nhiều trên báo in, 
từ những thông tin thời tiết đơn giản cho đến những nội dung 
phức tạp hơn, được trình bày công phu bằng các phần mềm xử 
lý hình ảnh, và một hình vẽ mô tả một trận chiến tấn công lực 
lượng khủng bố, một thảm họa động đất-sóng thần hay công 
tác chuẩn bị cho một giải đấu thể thao rõ ràng trực quan và dễ 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


hiểu hơn nhiều so với một bài viết bằng văn bản. Đương nhiên, 
một tin đồ họa không thể thay thế hoàn toàn cho các nội dung 
thông tin khác, nhưng nếu được dùng với vai trò bổ trợ sẽ mang 
lại hiệu quả thông tin cao hơn nhiều. Gần đây, cách làm tin đồ 
họa trở nên dễ dàng hơn nhiều với những chương trình trên 
Internet, trong đó các gói dịch vụ dành cho những cơ quan báo 
chí chuyên nghiệp đòi hỏi phải trả phí để được truy cập những 
tiện ích cao cấp, hoặc cung cấp đội ngũ hỗ trợ triển khai nội 
dung theo yêu cầu. 


Cấp độ cao hơn nữa là đồ họa tương tác, tăng tính trực quan và 
lôi kéo sự tham gia của độc giả. Thay vì những hình ảnh tĩnh, 
độc giả có thể theo dõi sự phát triển của sóng thần, hoạt động 
của tàu thăm dò Sao Hỏa, tuyến bay của chiếc máy bay bị mất 
tích... Được sử dụng nhiều nhất chính là trong lĩnh vực thể thao, 
ví dụ những dịch vụ cho phép theo dõi trực tiếp các trận đấu, 
thông tin về các cầu thủ, thậm chí cả phân tích dữ liệu tự động 
để đưa ra các kết quả phỏng đoán trước trận đấu. 


InfoAmazonia được coi là một trong những ý tưởng tiên phong 
ứng dụng báo chí dữ liệu vào chủ đề môi trường, cụ thể hơn là 
theo dõi biến động của rừng Amazon. Trang web này sử dụng 
các bản đồ, dữ liệu mở từ vệ tỉnh kết hợp với các câu chuyện 
môi trường được liên kết trực tuyến, cho phép độc giả có thể tự 


mình khám phá những diễn biến đang xảy ra đối với khu rừng 
VJ]/112 12L Ế [⁄/8/1/1/{/81/111/1/871/1/8/1))12 
Tham khảo: www.inƒfoamazonia.org 


INFOAMA7ONIA I) 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


E Báo chí hiện đại cũng đồng nghĩa với nhiều sáng tạo. Một 
tác phẩm báo chí giờ đây không đơn giản là mấy trăm, 
mấy ngàn từ kèm theo bức ảnh minh họa, hoặc một đoạn âm 
thanh, một phóng sự hình ảnh. Báo chí hiện nay kết hợp tất cả 
những gì có thể để cách trình bày trở nên hấp dẫn, thu hút hơn, 
sử dụng cả nhiều công nghệ, phầm mềm, thiết bị tối tân và độc 
đáo. Nhưng quan trọng hơn là phải có tư duy sáng tạo và sáng 
tạo không ngừng. Một sản phẩm báo chí sáng tạo có thể tạo sức 
hút cao gấp nhiều lần một sản phẩm báo chí thông thường. 


“ iem TT” tiên liải Ghom: 
'ìXCLE BC Scl Rec: BE. Lừ EU, BH 


Ảnh: PanNature 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Có rất nhiều cách sáng tạo để làm cho một tác phẩm báo chí trở 
nên hấp dẫn hơn, từ những tác phẩm quy mô kiểu như phóng 
sự đoạt giải báo chí Pulitzer của New York Times là “Snowfall” 
hay tác phẩm tương tự của The Guardian về một vụ cháy rừng 
- với cách gọi tạm thời là digital mega-stories (Siêu tác phẩm 
báo chí) - cho đến việc sử dụng photomap hay các ứng dụng 
trên điện thoại di động của một số cơ quan báo chí Hong Kong 
nhằm phản ánh vụ biểu tình chiếm Trung tâm gần đây, việc sử 
dụng hình đồ họa 3D của một hãng cung ứng truyền thông Đài 
Loan, hay ở Việt Nam là bản tin bằng nhạc rap của báo điện tử 
VietnamPlus. 


Sự sáng tạo là không giới hạn, và sự sáng tạo đó nếu giúp chuyển 
tải được nội dung trên báo chí thì có thể mang lại hiệu quả vô 
cùng to lớn. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng dự án đặc biệt 
“Snowfall” báo hiệu một xu hướng làm báo mới trong tương 
lai, kết hợp thông minh cả nội dung văn bản lẫn video, ảnh và 
đồ họa 3D. Sau New York Times, một số cơ quan báo chí trên 
thế giới cũng như ở Việt Nam đã thử áp dụng cách làm này với 
chỉ phí rẻ hơn rất nhiều. Bản tin RapNewsPlus của VietnamPlus 
cũng được thế giới thừa nhận bằng giải nhất cho thể loại Digital 
First của tổ chức báo chí danh tiếng WAN-IFRA. 


Có một thuật ngữ mới ra đời là “drone journalism” - báo chí sử 
dụng thiết bị bay không người lái. Sẽ còn nhiều tranh cãi liên 
quan tính pháp lý của việc sử dụng các thiết bị này cũng như 
vấn đề bảo vệ quyền riêng tư, song một thực tế không thể phủ 
nhận là những chiếc máy bay không người lái với đủ mọi kích 
cỡ, đủ mọi tính năng, càng ngày càng hiện đại có khả năng bay 
xa và bay cao, lại có giá thành hợp lý, đang trở thành những 
công cụ đắc lực cho hoạt động báo chí khi xảy ra thiên tai, cháy 
nổ, tai nạn... 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Cũng nhờ sự phát triển vô cùng nhanh chóng của công 

nghệ mà giờ đây chúng ta có nhiều sản phẩm thông 
minh, giúp giảm sức lao động của các nhà báo. Nhiều công đoạn 
trong quá trình tác nghiệp được hệ các thiết bị, phần mềm “trí 
tuệ nhân tạo” tự động hỗ trợ, không chỉ giảm gánh nặng cho con 
người mà còn tăng mức độ chuẩn xác của nội dung, đồng thời 
nâng cao hiệu suất công việc. Các phần mềm biên tập và phát 
hiện đạo báo xuất sắc như Grammarly bắt đầu được nhiều cơ 
quan báo chí sử dụng, thậm chí một số hãng thông tấn lớn sử 
dụng robot để viết các bản tin thị trường thay con người. Tất 
nhiên, vai trò của các nhà báo “bằng xương bằng thịt” là không 
thể thay thế, nhưng điều không phải bàn cãi là trí tuệ nhân tạo 
có khả năng giúp một tờ báo tối giản nhân lực hoặc giúp cho quy 
trình sản xuất trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. 


Ảnh: PanNature 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Sưu tầm và quản lý danh bạ (địa chỉ kết nối) là công việc thường 
trực của người làm báo, đặc biệt là đối với các phóng viên trẻ, 
bởi với họ, mỗi một địa chỉ không chỉ là nguồn thông tin nhanh 
nhạy mà còn là nguồn xác nhận và kiểm chứng thông tin hữu 
ích. Sự chủ động trong khâu kết nối giữa các bên liên quan sẽ 
giúp phóng viên hoàn thành tốt sản phẩm bài viết của mình, 
đồng thời tạo dựng mối quan hệ tin cậy, dài lâu. Và thật không 
quá khi nói rằng, một trong những tài sản quan trọng và đáng 
giá nhất của mỗi nhà báo, đó chính là danh bạ địa chỉ các đối tác 
trong quá trình tác nghiệp. 


Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ nhằm giúp bạn kiến tạo 
nên những sản phẩm bài viết chất lượng, đồng thời tạo dựng và 
duy trì mối liên kết cần thiết với các bên liên quan, nhóm biên 
tập xin cung cấp địa chỉ liên hệ của một số cơ quan nhà nước; 
đơn vị nghiên cứu; tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế 
về môi trường; tổ chức báo chí, truyền thông. Lưu ý nhỏ với bạn 
là những địa chỉ này có thể thay đổi theo thời gian và việc tra 
cứu lại trước khi sử dụng hoặc lưu trữ là điều cần thiết. 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Cơ quan nhà nước 


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 795 6868 

Fax: 043 835 9221 

Email: portal@monre.gov.vn 

Website: www.monre.gov.vn 


Tổng cục Môi trường 

Số 10, Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 795 6868 (máy lẻ 3241) 

Fax: 043 822 3189 

Website: www.vea.gov.vn 


Tổng cục Quản lý đất đai 

78/9 Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 629 0196 

Fax: 043 629 0210 

Website: www.gdla.gov.vn 


Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 795 6868 


Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam 

Số 6 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 826 0674 

Fax: 043 825 4734 

Email: webmaster@dgmv.gov.vn 

Website: www.dgmv.gov.vn 


Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản 


Số 6 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 933 6339 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên @ 


Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 
Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 775 9430 / 043 775 9431 

Fax: 043 775 9382 

Email: info@dmhcc.gov.vn 

Website: www.dmhcc.gov.vn 


Cục Quản lý tài nguyên nước 

Tầng 16, nhà A, số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 943 7279 / 043 943 7080 

Fax: 043 943 7417 

Email: cqltnn@monre.gov.vn 

Website: www.dwrm.gov.vn 


Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường 
Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 941 2027 

Fax: 043 941 2028 

Email: cucbtddsh@vea.gov.vn 


Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường 
Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 771 3175 

Fax: 043 771 3176 

Email: cuckson@vea.gov.vn 


Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường, 
Tổng cục Môi trường 

Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 0437868431 - Fax: 0437868430 

Email: cucqlct&ctmt@vea.gov.vn 


Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, 
Tổng cục Môi trường 

Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 773 4916 

Fax: 043 773 4986 

Email: cuctd&dtamau(@vea.gov.vn 

Website: www.eia.vn 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường 
Số 479 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 793 1629 / 043 793 1627 

Fax: 043 793 1730 

Email: info@isponre.gov.vn 

Website: www.isponre.gov.vn 


Viện Khoa học địa chất và khoáng sản 

Số 67 Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 854 4386 

Fax: 043 854 2125 

Website: www.vigmr.vn 


Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường 

Số 23, ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 773 3090 

Fax: 043 835 5993 

Email: khoahoc@imh.ac.vn 

Website: www.imh.ac.vn 


Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam 

Tầng 6, Tòa nhà LOD, số 38 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 795 1221 

Fax: 043 942 6329 

Website: www.vepf.vn 


Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường 
Số 556 Nguyễn Văn Cừ, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 577 1816 

Fax: 043 577 1855 

Email: cemdi@vea.gov.vn 

Website: www.quantracmoitruong.gov.vn 


Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia 

Số 93/95 Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 674 0499 

Fax: 043 674 0491 

Email: banbientapnawapi@gmail.com 

Website: www.nawapi.gov.vn 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 


Số 02 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 846 8161 / 043 843 9901 

Fax: 043 845 4319 

Email: bnn@mard.gov.vn 

Website: www.mard.gov.vn 


Tổng cục Lâm nghiệp 

Nhà A3-B9, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 843 8792 

Fax 043 843 8793 

Email: ln@mard.gov.vn 

Website: tongcuclamnghiep.gov.vn 


Tổng cục Thủy sản 

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 724 5370 

Fax: 043 724 5120 

Website: www.fistenet.gov.vn; www.tongcucthuysan.gov.vn 


Tổng cục Thủy lợi 

Nhà A4, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 733 8780 / 043 733 5706 

Fax: 043 733 5702 

Email: tl@mard.gov.vn 

Website: www.wrd.gov.vn 


Cục Kiểm lâm 

Nhà A3, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 733 5674 / 043 733 5680 

Fax: 043 733 5685 

Trực Phòng cháy chữa cháy rừng: 043 733 5680 
Email: kl@mard.gov.vn 

Website: www.kiemlam.org.vn 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Cục Bảo vệ thực vật 

Số 149 Hồ Đắc Di, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 851 9451 / 043 8574663 

Fax: 043 533 0043 

Email: contact@ppd.gov.vn; ppdvn@fpt.vn 
Website: www.ppd.gov.vn 


Cục chế biến Nông Lâm Thủy sản và nghề muối 

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. 
Hà Nội 

ĐT: 043 771 1118 

Fax: 043 771 1125 

Email: chebien@mard.gov.vn 

Website: www.chebien.gov.vn 


Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp 
Nhà A3-B9, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 733 1673 

Website: www.donc.vnforest.gov.vn 


Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

Tầng 1, nhà A9, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 823 7534 

Fax: 043 843 3637 

Email: khcn@mard.gov.vn 


Vụ Hợp tác quốc tế 

Tầng 1, nhà A10, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 845 9670 

Fax: 043 733 0752 

Email: htqt@mard.gov.vn 


Vụ Phát triển rừng, Tổng cục Lâm nghiệp 
Nhà A3-B9, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 843 8795 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Vụ Sử dụng rừng, Tổng cục Lâm nghiệp 
Nhà A3-B9, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 843 8813 


Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Tổng cục Thủy lợi 
Nhà A4, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 733 5804/ 043 733 5694 

Fax: 043 733 5701 

Email: pclb@mard.gov.vn 


Viện Quy hoạch thủy lợi 

162A Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 825 4081 

Fax: 043 825 2807 

Email: iwrp.hanoi@hn.vnn.vn 


Viện Điều tra Quy hoạch rừng 

Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 861 7958 

Fax: 043 861 2881 

Email: fipivn@hn.vnn.vn 

Website: www.fipi.vn 


Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp 
Nhà A3-B9, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 733 5676 


Văn phòng Điều phối Đối tác Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp 

Tầng 3, nhà A8, số 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 762 9412 

Email: fssp@hn.vnn.vn 

Website: www.vietnamforestry.org.vn 


Văn Phòng REDD+ Việt Nam 

Số 10 Nguyễn Công Hoan, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 724 5805 

Website: www.vietnam-redd.org 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương 
ĐT: 043 733 5694 / 043 733 5697 
Fax: 043 733 5701 


Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo FLEGT và Lacey, 
Tổng cục Lâm nghiệp 

Phòng 405, nhà B9, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 848 9854 


Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam 
Tầng 1, nhà A5, số 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 7246771 


Văn phòng Chương trình UN-REDD Việt Nam 
Phòng 805, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, TP. Hà Nội 
Website: www.vietnam-red.org 


BỘ CÔNG THƯƠNG 


Số 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 042 220 2222 

Fax: 043 222 0252 

Website: www.moit.gov.vn 


Tổng cục Năng lượng 
54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 042 220 2528 


Cục Điều tiết Điện lực 

D10 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
ĐT: 042 214 7474 

Fax: 043 554 3008 

Website: www.erav.vn 


Cục Hóa chất 

Số 21 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 042 220 5057 

Fax: 042 220 5038 

Website: www.cuchoachat.gov.vn 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 
Số 25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

ĐT: 042 221 8320 

Fax: 042 221 8321 

Email: cucatmt@moit.gov.vn 

Website: www.atmt.gov.vn 


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


Số 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 943 7056 / 043 943 8970 / 043 556 0696 
Fax: 043 943 9733 

Website: www.most.øov.vn 


Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 756 3900 

Fax: 043 836 1556 

Email: tttt@tcvn.gov.vn 

Website: www.portal.tcvn.vn 


Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 

Tầng 14, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 942 8636 

Fax: 043 822 0298 

Email: oficial.mail@varans.vn 

Website: www.varans.vn 


Cục Năng lượng nguyên tử 

Tầng 10 Tòa nhà Bộ Khoa học và Công nghệ, 
113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 826 3251 

Fax: 043 941 2970 

Website: www.vaea.gov.vn 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


BỘ Y TẾ 


Số 138A Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 046 273 2273 

Fax: 046 846 4051 

Email: byt@moh.gov.vn 

Website: www.moh.gov.vn 


Cục Quản lý môi trường y tế 

Ngõ 135 Núi Trúc, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 736 8395 

Fax: 043 736 8394 

Website: www.vihema.gov.vn 


BỘ CÔNG AN 


Số 44 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 822 6602 / 069 425 45 

Fax: 069 410 38 / 043 942 0223 

Website: www.mps.gov.vn 


Cục Cảnh sát Môi trường (PC49) - Bộ Công an 
Số 499 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
ĐT: 069 452 27 

Email: quantri@canhsatmoitruong.gov.vn 
Website: www.canhsatmoitruong.gov.vn 


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 


Số 80 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 942 4015 / 043 942 0185 

Fax: 043 942 3291 

Website: www.mt.gov.vn 


Vụ Môi trường - Bộ Giao thông Vận tải 
Số 80 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 942 0150 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Số 6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 080 433 58 / 043 845 5298 

Fax: 043 823 4453 

Email: ttth@mpi.gov.vn 

Website: www.mpi.gov.vn 


Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường 
6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 080 444 32 


ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC HỘI 
Số 35 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 080 464 04 
VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG, 
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 
Số 2B Hoàng Văn Thụ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 080 454 80 
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC ỦY BAN SÔNG MÊ KÔNG VIỆT NAM 


Số 23 Hàng Tre, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 825 5596 / 043 825 4785 

Email: vnmc@hn.vnn.vn 

Website: www.vnmc.gov.vn 


76) Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Các đơn vị nghiên cứu khoa học, 
các hội, liên hiệp hội 


Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 756 4335 

Fax: 043 836 3122 

Email: thongtin@vast.vn 

Website: www.vast.ac.vn 


Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật 

Số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 836 0169 

Fax: 043 836 1196 

Email: iebr@iebr.ac.vn 

Website: www.iebr.ac.vn 


Viện Vật lý Địa cầu 

Nhà A8, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 756 4380 

Fax: 043 836 4696 


Viện Địa chất và Địa vật lý Biển 

Nhà A27, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 756 3532 

Fax: 043 756 1647 

Email: dcdvlb@imgg.vast.vn 

Website: www.imgg.vast.vn 


Viện Khoa học Năng lượng 

Nhà A9, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 756 4341 

Fax: 043 791 2224 

Email: vanthu@ies.vast.vn 

Website: www.ies.vn 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Viện Tài nguyên và Môi trường biển 

Số 246 phố Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, TP. Hải 
Phòng 

ĐT: 031 376 1523 

Fax: 031 376 1521 

Email: imervn@imer.ac.vn 

Website: www.imer.ac.vn 


Tổng hội Địa chất Việt Nam 

Số 6 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 826 0752 

Email: tonghoidiachat@gmail.com 

Website: www.tonghoidiachat.vn 

Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, 

Đại học Xây dựng Hà Nội 

Số 55 Giải Phóng, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 869 1604 


Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, 
Đại học Bách khoa Hà Nội 

Nhà C10, P301 Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 

Số 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 868 1686 

Fax : 043 869 3551 

Email: inest@hust.edu.vn 

Website: www.inest.hut.edu.vn 


Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

Số 19 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 825 3506 

Fax: 043 826 2923 

Email: cres@cres.edu.vn 

Website: www.cres.vnu.edu.vn 


Khoa Tài Nguyên và Môi trường, 

Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 876 8221 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 858 4995 


Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, 

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 858 4943 


Khoa Quản lý Tài nguyên Rừng và Môi trường, 
Đại học Lâm nghiệp Hà Nội 

Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 384 0233 

Fax: 04 33840063 


Khoa Môi trường Đô thị, 

Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 

Phòng 3.2, Gác 3, Nhà 10, Đại học Kinh tế Quốc dân, 
207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 869 8231 


Khoa Nông Lâm Ngư, 

Đại học Vinh 

Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An 
ĐT: 038 385 5452 


Khoa Lâm nghiệp, 

Đại học Nông Lâm Huế 

Số 102 Phùng Hưng, TP. Huế, Thừa Thiên Huế 
ĐT: 054 352 9137 


Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, 
Đại học Nông Lâm Huế 

Số 102 Phùng Hưng, TP. Huế, Thừa Thiên Huế 

ĐT: 054 351 6514 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu miền Trung, 
Đại học Nông Lâm Huế 

Số 102 Phùng Hưng, TP. Huế, Thừa Thiên Huế 

Tel/Fax: 054 353 6056 

Email: cccsc@huaf.edu.vn 


Khoa Môi trường, 

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 

Số 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng 
ĐT: 0511 384 2308 


Khoa Môi trường, 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM 
Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM 
ĐT/Fax: 083 830 4379 


Khoa Công nghệ sinh học - Thực phẩm - Môi trường 

Đại học Công nghệ TP.HCM 

Số 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 
Thạnh, TP. HCM 

ĐT: 083 512 0788 

Email: khoa.cnshtpmt@hutech.edu.vn 


Khoa Môi trường và Tài nguyên, 
Đại học Nông Lâm TP. HCM, Quận Thủ Đức, TP. HCM 
ĐT: 083 722 0291 /083 722 0723 


Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, 

Đại học An Giang 

Khu phố 6, Phường Linh Trung 

Số 25 Võ Thị Sáu, Phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang 


Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, 

Đại học Cần Thơ 

Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ 

ĐT: 0710 373 0448 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
Số 53 Nguyễn Du, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 943 2206 

Email: thongtinvusta@gmail.com 

Website: www.vusta.vn 


Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) 
Tầng 9, Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 942 0280 

Fax: 043 942 0279 

Emai: vn@vacne.org.vn 

Website: www.vacne.org.vn 


Hiệp hội Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam 
(VNPPA) 

114 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Tel/ Fax: 04.37557356 

Email: vanphong@vnppa.org.vn 

Website: www.vnppa.org.vn 


Tổ chức phi chính phủ 
trong nước và quốc tế 


Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI) 
Số 12C đường Phạm Huy Thông, 

Làng Khoa học Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 771 7367 

Fax: 043 771 5691 

Email: speri@speri.org 

Website: wwwW.speri.org 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) 
Phòng 203, Tòa nhà Lake View, 

D10, Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

ĐT: 046 273 7933 

Fax: 046 273 7936 

Email: isee@isee.org.vn 

Website: www.isee.org.vn 


Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững (VESDI) 
Số 114 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

ĐT: 042 210 8786 

Website: www.vesdi.org.vn 


Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) 
Phòng 3104, Tầng 31, Tòa nhà 34T, Phố Hoàng Đạo Thúy, 

Khu Trung Hòa Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

ĐT: 042 221 2923 

Fax: 042 221 2924 

Email: mcd@mcdvietnam.org 

Website: www.mcdvietnam.org 


Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) 
Phòng 1701, Tầng 17, Tòa nhà 17T5, 
Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 046 281 5424 

Fax: 046 281 5423 

Email: env@fpt.vn 

Website: www.thiennhien.org 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

Số nhà 24-H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 556 4001 

Fax: 043 556 8941 

Email: contact@nature.org.vn 

Website: www.nature.org.vn 

Trang tin điện tử: www.thiennhien.net 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nước (WARECOD) 
P801, số 15, ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 773 0828 

Fax: 043 856 4846 

Email: warecod@gmail.com 


Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển 
bền vững (LPSD) 

Phòng 12A14, Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, TP. Hà Nội 
ĐT/Fax: 043 854 9911 

Email: bachlpsd@gmail.com 

Website: www.l]-psd.org 


Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng (CECoD) 
Số 23, ngõ 1104, Đê La Thành, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 266 2719 


Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng nông thôn (CCRD) 
Tầng 12A, Tòa nhà Cung trí thức Thành phố Hà Nội, 

162 Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài), Quận Cầu Giấy, TP. 
Hà Nội 

ĐT: 043 793 0380 

Fax: 043 793 0306 

Website: www.ccrd.com.vn 


Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED) 
Số 24, ngõ 279 Giảng Võ, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 851 5213 

Email: cered-edu@hn.vnn.vn 


Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) 

Tầng 5, số 5, ngõ 535 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 538 0100 

Fax: 043 537 7479 

Email: info@cdivietnam.org 

Website: www.cdivietnam.org 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình & Môi trường trong 
Phát triển (CGFED) 

Số 19, ngách 385/3, ngõ 385, Hoàng Quốc Việt, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 756 5929 

Fax: 043 756 5874 

Email: info@cgfed.org.vn 

Website: www.cgfed.org.vn 


Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) 
Tầng 3, số 2 Trần Huy Liệu, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 726 4745 

Fax: 043 726 4746 

Email: vietnam@recoftc.org 

Website: www.recoftc.org 


Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) 
D13, Làng quốc tế Thăng Long, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 719 3111 

Fax: 043 719 3102 


Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Việt Nam (IUCN Việt Nam) 
Tầng 1, nhà 2A, Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 

298 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 726 1575/6 


Hiệp hội Bảo tôn Động vật hoang dã (WCS) tại Việt Nam 
Phòng 1302, Thành Công Tower, 57 Láng Hạ, Quận Ba Đình, 
TP. Hà Nội 


Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) 

202/10 Nguyễn Xí, đường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 
ĐT: 083 899 7314 

Fax: 083 899 7316 

Email: info@wildlifeatrisk.org 

Website: www.wildlifeatrisk.org 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Trung tâm Quản lý Môi trường Quốc tế tại Việt Nam 
(ICEM Việt Nam) 

Số 6A, 49 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 823 9127 


Trung tâm Nông Lâm Thế giới (ICRAF) 

Số 8, lô 13A, Trung Hòa, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT/Fax: 043 7834644 / 45 

Website: www.worldagroforestrycentre.org/sea/vn 


Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) 
Số 8, lô 13A, Trung Hòa, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 783 4645 (máy lẻ: 41) 


Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) 
Số 340 Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 934 4951 (văn phòng Hà Nội) 


Tổ chức Hướng tới minh bạch (Toward Transparency - TT) 
Tầng 12B, Toà nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, 
TP. Hà Nội 

ĐT: 043 715 3531 / 043 715 3532 / 043 715 4084 

Fax: 043 715 3443 

Email: info@towardstransparency.vn 
WwWwWw.towardstransparency.vn 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Báo chí, truyền thông 


Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng Nghiệp vụ Báo chí, Cục Báo chí 
Tầng 5, Tòa nhà 27 Hàng Bài, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 936 0647 

Fax: 043 936 0604 

Email: mtcmic@gmail.com 

Website: www.baochivietnam.com.vn 


Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam 

Số 22/A2, ngõ 49, Phố Linh Lang, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 762 8933 

Fax: 043 762 8933 

Website: www.vfej.vn 


Diễn đàn Nghiệp vụ Báo chí Việt Nam 
Email: minhlq@vietnamjournalism.com 
Website: www.vietnamjournalism.com 


Diễn đàn Nghiệp vụ Báo chí - Đài Tiếng nói Việt Nam 
Tầng 7, 58 Quán Sứ, TP. Hà Nội 

ĐT: 046 272 7187 

Email: kiemthinhvov@yahoo.com.vn 

Website: www.diendan.vov.vn 


Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, 
Tổng cục Môi trường 

Số 556 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 
ĐT: 042 241 5275 

Email: trungtamdtttmt@vea.gov.vn 


Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng (MEC) 

Số 4, ngách 1, ngõ 3 phố Vạn Phúc, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
ĐT/Fax: 042 220 6870 

Email: mec@mec.org.vn 

Website: www. mec.org.vn 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển (MDI) 
P401 số 59 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

ĐTFax: 043 519 1105 

Email: tranlethuy@mdi.org.vn 


Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông vì sự phát triển 
bền vững (CSD) 

Phòng 903, Khách sạn Công Đoàn, 

14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

ĐT: 043 941 2367 

Email: csdcommunication@gmail.com 


Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC), 

Ngân hàng Thế giới 

Tầng 2, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT: 043 934 6845 


Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển 
48B Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT/Fax: 04.62631763 

Email: center@red.org.vn 

Website: www.red.org.vn 


Mạng lưới Tư vấn Bảo vệ tác nghiệp 

Văn phòng mạng lưới: 48B Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
ĐT/Fax: 04.62631763 

Email: baovetacnghiep@red.org.vn 

Website: www.baovetacnghiep.red.org.vn 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


Tài liệu tham khảo 


VỀ MÔI TRƯỜNG 


1, 


Báo cáo Môi trường quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi 
trường công bố hàng năm 

Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2013 - Môi trường 
không khí 

Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2012 - Môi trường nước 
mặt 

Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn 

Báo cáo môi trường Việt Nam 2006 - 2010 

Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2010 - Tổng quan môi 
trường Việt Nam 

Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2009 - Môi trường khu 
công nghiệp Việt Nam 

Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2008 - Môi trường làng 
nghề Việt Nam 

Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2007 - Môi trường không 
khí đô thị Việt Nam 

Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2006 - Hiện trạng môi 
trường nước ba lưu vực sông tại Việt Nam: Cầu, Nhuệ - Đáy, 
Hệ thống sông Đồng Nai 

Báo cáo hiện trạng Môi trường quốc gia năm 2005 - Chuyên 
đề đa dạng sinh học 


.. Báo cáo Phát triển Việt Nam - Quản lý Tài nguyên (2011), 


Ngân hàng Thế giới. 


Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


. Phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: 


Phương hướng Chiến lược cho Ngân hàng Thế giới (2011), 
Ngân hàng Thế giới. 


. Cẩm nang quản lý môi trường, NXB Giáo dục Việt Nam, 


2013. 


.- The Sustainable Penang Initiative: Creating State-society 


Partnerships for sustainable development (2001), Khoo 
Salma NÑasution, Human Settlements Programme IIED. 


BÁO CHÍ MÔI TRƯỜNG 


1, 


Mười lời khuyên thực tế cho phóng viên môi trường 
(1995), Trung Tâm Nhà Báo Quốc Tế (ICF]). 


. Hiệu ứng bướm Quy Nhơn 2050 (2013), Diễn đàn các nhà 


báo môi trường Việt Nam (VFE]) 


. Nhà báo và Môi trường, Diễn đàn các nhà báo môi trường 


Việt Nam (VFE]) 


. Phát triển và Đánh đổi: Lựa chọn giữa lợi ích kinh tế và bảo 


vệ môi trường (2008), Trung tâm con người và Thiên nhiên 
(PanNature) 


. ASEF Media Handbook: Sustainable Development 


Reporting for Journalists(2014), Asia-Europe Foundation 
(ASEF) 


.- Environmental Journalism in Asia-Pacific(2012), The 


Konrad-Adenauer-Stiftung, Singapore. 


.- Guide to Diversity in Environmental Reporting, Society of 


Environmental Journalists (2013), Society of Envionmenter 
Journalists. Authors: Jennifer Oladipo and Talli Nauman. 


. Silent Spring (1962), Rachel Carson 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên 


XU HƯỚNG BÁO CHÍ 


1. State of the News Media 2014, http://www.journalism.org/ 
packages/state-of-the-news-media-2014/ 


2. Journalism-school reform in the context of wider media 
trends, http: //Journalistsresource.org/studies /society / 
news-media/journalism-school-reform-media-trends 


3. Data journalism site InfoAmazonia will add ground 
reporting to its environmental coverage, http://ijnet.org/ 
en/blog/data-journalism-site-infoamazonia-will-add- 
ground-reporting-its-environmental-coverage 


4. The GeoJournalism Handbook: Environmental Data 
Journalism, http://earthjournalism.net/stories / 
the-geojournalism-handbook-data-journalism-for- 
environmental-communicators 


5. The Art and Science of Data-Driven Journalism, http:// 
WwWwwinternews.org/sites/default/files/resources/Tow- 
Center-Data-Driven-Journalism.pdf 


® Sổ tay dành cho phóng viên trẻ viết về môi trường 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHA XUAT BAN HONG ĐƯC 
Địa chỉ: 65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 
Điện thoại: 043 926 0024 | Fax: 043 926 0031 


SỐ TAY 
DÀNH CHO PHÓNG VIÊN TRẺ 
VIẾT VỀ MÔI TRƯỜNG 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc ` 
BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập 
LÝ BÁ TOÀN 


Những người thực hiện: Phan Bích Hường, Đỗ Hải Linh, Nhà báo Lê Quốc Minh 
Cố vấn báo chí: Nhà báo Mai Phan Lợi 

Trình bày, minh họa: Admixstudio.com (email: info@admixstudio.com) 

Biên tập viên: Phạm Quỳnh Trang 


In 500 cuốn khổ 14,5 x 20,5cm tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại PNC Việt Nam. 
Địa chỉ: 94 Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Quyết định xuất bản số 166/QĐ-NXBHĐ. 
Xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số 264-2015/CXBIPH/24-06/HĐ. 

Mã ISBN: 9786048641405. In xong và nộp lưu chiểu quý I/2015. 


Nature 


Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức 
phi lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa 
dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống 
của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện 
các giải pháp bền vững và thân thiện môi trường. 


Địa chỉ: Số 24H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Hòm thư 612, Bưu điện Hà Nội 

ĐT: (04) 3556-4001 - Fax: (04) 3556-8941 

Email: contact@nature.org.vn - Website: www.nature.org.vn 

Trang tin Con người và Thiên nhiên: www.thiennhien.net 


Ấn phẩm này được xuất bản với sự hỗ trợ của 


l2 5) @ 


British Errlhiassự 


Ũ The Äsin Faundntinn 
HAw1£H 


Sách không bán 


